PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 

BUDDHASÃSANA THERAVÃDA 


THANH TỊNH ĐẠO 

(VIS UDDHIMA GGO) 

PHẦN GIỚI 

Nguyên tác: Buddhaghosa 

Hướng dẫn: Hòa thượng Tịnh Sự ân sư 
Đặc trách phiên dịch: bhikkhu Ngộ Đạo 

Hoàn tất dich thuât - mùa an cư 2529 - 1985 


PL: 2556 


DL:2012 


NHÀ XUẤT BẢN TỎNG HỢP THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH 



2 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


THANH TỊNH ĐẠO 

(VISUDDHIMAGGO) 

PHẦN GIỚI 

Nguyên tác: Buddhaghosa 
Việt dịch: Bhik. Maggabujjhano 
(Bhikkhu Ngộ Đạo) 

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. Hồ CHÍ MINH 

NHÀ SÁCH TỐNG HỢP 

62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 
ĐT: 3 822 5340 - 3 829 6764 - 3 824 7225 

Fax: 84 83 822 2726 
Email: tonghop® nxbhcm.com. vn 
Website: www. Nxbhcm.com.vn / www.sachweb.vn 

Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYỄN THỊ THANH HUƠNG 
Biên tập : cẩm Hồng. 

Sửa bản in : Hồng Anh 
Trình bày : bhikkhu Siêu Thiện 
Bìa : Mỹ Hà 

Thực hiện liên doanh: 

Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy 
171/10 Quốc Lộ lA, p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM 


In lần thứ I số lượng 1000 cuốn 14.5 X 20.5 cm 
Tại xí nghiệp in Lahasa. 

Địa chỉ: 774 Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình, TPHCM. 

GPXB số: 1430-12/CXB/16-165/THTPHCM ngày 27 / 11 / 2012 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2012 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


3 


MỤC LỤC 

BUDDHAGHỌSANIDÃNA.20 

LỊCH SỬ NGÀI BUDDHAGHOSA.20 

CHƯƠNG THỨ NHẤT.20 

CHƯƠNG THỨ NHÌ.26 

CHƯƠNG THỨ BA.28 

CHƯƠNG THỨ Tư.32 

CHƯƠNG THỨ NĂM.39 

CHƯƠNG THỨ SÁU.43 

CHƯƠNG THỨ BẢY.47 

CHƯƠNG THỨ TÁM.54 

THANH TỊNH ĐẠO.57 

PHẦN GIỚI... 57 

CHƯƠNG THỨ NHẤT.67 

GIỚI XIÊN MINH.67 

T Câu hỏi: Giới là gì?. 67 

II. Câu hỏi: Gọi là giới do ý nghĩa thế nào?.69 

III. Bây giờ sẽ giải thích tiếp theo câu hỏi: Trạng thái, phận sự, 

thành tựu và nhân cận của giới là gì?.70 

IV. Câu hỏi: Giới có quả báo thế nào?.71 

V. Bây giờ tôi sẽ giải thích câu hỏi: Giới có bao nhiêu loại?... 74 

A. Giới một loại:.77 

B. Giới hai loại:.77 

c. Giới ba loại:.81 

D. Giới bốn loại:.84 

E. Giới năm loại:.132 

CHƯƠNG THỨ HAI.152 

TRỪ CHI XIỂN MINH.152 

I. Phân tích về ý nghĩa;.153 

II. Phân tích về trạng thái:. 157 

III. Phương pháp thọ trì:.157 

1) Phương pháp thọ trì chi của người mặc y phấn tảo:.158 

2) Phương pháp thọ trì chi của người mặc tam y. 162 

































4 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


3) Phương pháp thọ trì chi của ngưòd thọ dụng đồ ăn kh ất 

thực.164 

4) Phương pháp thọ trì chi của người đi tuần tự khất thực 168 

5) Phương pháp thọ trì chi của người chỉ thọ thực một chỗ 

ngồi.170 

6) Phương pháp thọ trì chi của người chỉ thọ thực trong bát 

...'....'.!.!......r... 172 

7) Phương pháp thọ trì của ngưòd không nhận vật thực cúng 


dường sau bữa ăn.174 

8) Phương pháp thọ trì chi của người sống trong rừng.175 

9) Phương pháp thọ trì chi của người sống dưới cội cây. . 179 

10) Phương pháp thọ trì chi của người sống ngoài trời.181 

11) Phương pháp thọ trì chi của người sống nơi nghĩa địa. 183 

12) Phương pháp thọ trì chi của người bằng lòng bất cứ sàng 

tọa nào được cúng dường.186 

13) Phương pháp thọ trì chi của người chỉ có oai nghi ngồi. 


IV. Phân tích bằng cách tam đề thiện. 189 

V. Giải thích về phân loại. 191 

1. Diệt trừ. 191 

2. Diệt trừ luận:. 191 

3. Pháp diệt trừ.192 

4. Các trừ chi.192 

5. Người nào thực hành trừ chi thích hợp.193 

VI. Giải thích tóm tắt về trừ chi. 193 

VII. Giải thích chi tiết về trừ chi. 194 




















_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


5 


LỜI TựA 


Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có hiệu năng hướng 
thượng, đã được chư Thinh văn đệ tử luân phiên khẩu truyền, kết 
tập nhiều lần và duy trì cho mai sau. Đen khoảng 956 năm sau khi 
đức Như Lai viên tịch, Tam tạng Giáo thọ sư Buddhaghosa 
(Buddhaghosa) - một nhà luận sư lỗi lạc, một thiền sư hiền đức đã 
dịch Tam tạng Thánh điển ra ngôn ngữ Magadha, sáng tác bộ Thanh 
tịnh đạo chủ yếu giới, định, tuệ căn cứ vào Phật ngôn: 

Trì giới người có trí 

í . 

rr^ .♦A V. A 

Tu tiên tâm và tuệ 
Nhiệt tâm, mẫn Bhikkhu 
Vị ấy thoát triền này. 

Thanh tịnh đạo đã nói lên ý nghĩa căn bản con đường phạm hạnh, 
kim chỉ nam cho những ai tầm cầu đạo lộ chí thượng độc nhất thanh 
tịnh, vì ngoài nó ra không còn con đường nào khác hướng đến tuần 
tự tiến hóa. Và tầm quan trọng của nó được thể hiện phổ biến rộng 
rãi qua các xứ Quốc giáo khi nó là nền tảng cho các hành giả phát 
triển thiền quán. 

Khi nào tuệ quán thấy 
Tất cả hành vô thường 
Tất cả hành khổ não 
Tât cả pháp vô ngã 
Khi ấy yểm ly khổ 
Đó là Thanh tinh đao. 



ố 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Thanh tịnh đạo phân tích thành ba phân, hai mươi ba chương 
như sau: 

Phần thứ nhất: GIỚI 
(Có hai chương) 

- Chương thứ nhất: Giới xiển minh. 

- Chương thứ nhì: Trừ chi xiển minh. 

Phần thứ nhì: ĐỊNH 

• 

(Có mười một chương) 

- Chương thứ ba: Thọ trì nghiệp xứ xiển minh. 

- Chương thứ tư: Địa hoàn tịnh xiển minh. 

- Chương thứ năm: Hữu dư hoàn tịnh xiển minh. 

- Chương thứ sáu: Bất mỹ xiển minh. 

- Chương thứ bảy: Lục tùy niệm xiên minh. 

- Chương thứ tám: Hữu dư tùy niệm xiên minh. 

- Chương thứ chín: Phạm trú xiển minh. 

- Chương thứ mười: Vô sắc xiển minh. 

- Chương thứ mưòd một; Định xiển minh. 

- Chương thứ mưòd hai: Thần thông xiển minh. 

- Chương thứ mười ba: Thắng trí xiển minh. 

Phần thứ ba: TUỆ 
(Có mười chương) 

- Chương thứ mười bốn: uẩn xiển minh. 

- Chương thứ mười lăm: Xứ, giới xiển minh. 

- Chương thứ mưòd sáu: Quyền, đế xiến minh. 

- Chương thứ mười bảy: Nen tảng tuệ xiển minh. 

- Chương thứ mười tám: Kiến thanh tịnh xiển minh. 

- Chương thứ mưòd chín: Đoạn nghi thanh tịnh xiển minh. 

- Chương thứ hai mươi: Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh xiến minh. 

- Chương thứ hai mươi mốt: Hành tri kiến thanh tịnh xiến minh. 

- Chương thứ hai mươi hai; Tri kiến thanh tịnh xiển minh. 

- Chương thứ hai mươi ba: Quả báo tu tiến tuệ xiến minh. 

Như vậy, Thanh tịnh đạo thâu nhiếp: 

Không làm mọi điều ác 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


7 


Thành tựu các hạnh lành 
Giữ tâm ý trong sạch 
Đó lời chư Phật dạy. 

Do đó: 

Tham ái tự thân hãy cắt ngang 
Như tay ngắt đóa sen thu tàn 
Hãy phát triển con đường tịch tịnh 
Níp-bàn Thiện thệ đã truyền ban. 

Đe cập đến giới, chắc chắn trong chúng ta có người thắc mắc: Thời 
kỳ mạt pháp này tu theo pháp môn giới, định, tuệ có giải thoát 
không? 

Nói như vậy là chúng ta chưa biết rõ giới luật là thọ mạng Phật giáo. 
Hằng ngày có thể văn kinh, thính Pháp rất nhiều nhưng chúng ta 
chưa hiếu rõ nền tảng của nó trên bước đường tu tiến. Đọc tỉ mỉ giới 
phần thứ nhất này, chúng ta sẽ thấy tác giả giải thích rõ ràng sơ 
thiện Phật giáo mà chỉ đến đức Phật khi mới thành Chánh Đẳng 
Giác đã suy tư: 

“Với mục đích làm cho giới chưa đầy đủ được đầy đủ, định uẩn 
chưa đầy đủ được đầy đủ, tuệ uẩn..., giải thoát uẩn chưa đầy đủ 
được đầy đủ, v.v..., tri kiến giải thoát uẩn chưa đầy đủ được đầy đủ. 
Ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ vào một Sa-môn, Bà-la- 
môn khác, nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế gian này với 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, giữa quần chúng, Sa-môn, 
Bà-la-môn cùng chư Thiên và nhân loại, không có một Sa-môn, 
hay Bà-la-môn nào khác, mà giới uẩn cụ túc tốt đẹp hơn ta, định 
uẩn..., tuệ uẩn..., giải thoát uẩn..., tri kiến giải thoát uẩn... và ta có 
thể cung kính, tôn trọng và sống y chỉ. Với pháp này, ta đã Chánh 
Đắng Giác, ta hãy cung kính, tôn trọng và sống y chỉ pháp ấy”. 

Do đó, ai muốn thanh tịnh tam nghiệp, chí nguyện giải thoát giới 
hạnh quả thật cấp thiết tối cần, ví như những đóa hoa sai khác, 
không được sợi chỉ nhiếp, bị gió thổi bay, tàn phá, hư hoại như thế 
nào. Cũng như thế ấy, khi chư Tăng xuất gia từ nhiều quốc độ khác 
nhau, nhiều gia tộc khác nhau, nhiều danh tánh khác nhau, nếu 



8 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


không được luật huân luyện, không thê thành tựu giới hạnh, chư 
Tăng đưa đến bất hòa lẫn nhau. Do nhân duyên đó, chánh Pháp 
không thể trường tồn, Tăng chúng không được hưng thịnh. Trái lại, 
như những bông hoa sai khác được sợi chỉ khéo nhiếp, không bị gió 
thối bay, tàn phá hư hoại như thế nào. Cũng như thế ấy, khi chư 
Tăng xuất gia từ nhiều quốc độ khác nhau, nhiều gia tộc khác nhau, 
nếu được luật hướng dẫn, có thể thành tựu giới hạnh, chư Tăng có 
thể hòa hợp lẫn nhau tu tiến đưa đến giải thoát. Do nhân duyên đó, 
chánh Pháp có thế trường tồn,Tăng chúng được hưng thịnh. 

Nếu bước đầu trên con đường phạm hạnh, hành giả không thọ ưì 
giới luật, mà có thế đạt định tâm, hay giác ngộ, sự kiện ấy không 
thể xảy ra. Vì rằng ác giới rất xa thật là xa, đạt được tâm thanh tịnh, 
rất xa thật là xa đạt được đoạn nghi thanh tịnh, rất xa thật là xa đạt 
được đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, rất xa thật là xa đạt được hành 

• •X* * ' * ** 

tri kiến thanh tịnh, còn nói gì để đạt đến gần tri kiến thanh tịnh. Và 
đế phưong tiện điều học nhỏ nhen chút ít theo phàm phu tánh khi 
dẫn chứng Phật ngôn, chúng ta đã vô tình hay cố ý xuyên tạc Thế 
tôn, vì rằng: 

Này chư Bhikkhu, nếu như Như Lai sẽ ban hành các điều học cho 
chư Thinh văn vì mười lợi ích: 

1. Cho tốt đẹp đến Tăng 

2. Cho an lạc đến Tăng 

3. Khiên trách các bhikkhu khó dạy 

4. Những bhikkhu giới hạnh lạc trú 

5. Phòng hộ lậu hoặc trong hiện tại 

6. Đối trị lậu hoặc tưong lai 

7. Cho người chưa tin tưởng được tin tưởng 

8. Người tin tưởng rồi càng tin tưởng thêm 

9. Cho chánh Pháp trường tồn 

10. Te độ tạng Luật. 

Như vậy, chúng ta tu tập đưong nhiên không chấp nhận có bậc đạo 
sư: 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


9 


“Này Ãnanda! Pháp và Luật nào đã được Như Lai thuyết giảng và 
ban hành cho các con, sau khi Như Lai diệt độ, chính Pháp và Luật 
ấy là đạo sư của các con”. 

rT^l_ Ạ _ A _ . 

Thê nên: 

Như là cưỡng hộ trứng 
Son dưong bảo vệ đuôi 
Mẹ trông nom con cái 
Người một mắt hộ mắt 
Cũng vậy, chư tôn giả 
Hãy trì giới trang nghiêm 
Người luôn luôn cung kí nh 
Tùy phòng hộ giới hạnh. 

Trong thời buổi nhiễu nhương này, giới luật hầu như bị lãng quên, 
bởi chúng ta thấy nhiều thiền đường, lắm thiền sư, hàng loạt sách 
thiền luận cho rằng đây là những pháp môn dành cho hạng Thinh 
văn Tiểu thừa,... rồi tùy ý phương tiện đặt ra pháp môn tu tắt bằng 
cách tiết chế ăn uống, vãng sanh... rơi vào ý đồ của Bà-la-môn giáo, 
khiến cho hàng tín đồ điên đảo đức tin, không dám xem những kinh 
sách nguyên thủy nhất được chính kim khẩu đức Thế Tôn thuyết, 
không can đảm tu tập các pháp môn căn bản này ngõ hầu vượt qua 
trùng dương sanh tử, đáo tận bỉ ngạn. Phần đông chỉ quanh quấn bờ 
bên này, mò mẫm, lạc lối trong các rừng rậm, mù mịt, âm u, tăm 
tối. Đó là kết quả: Đi vòng một khắc, đi tắt tối ngày. 

Bởi vì chúng ta có nguyện vọng thế nào đi nữa, như được các bạn 
đồng phạm hạnh thương yêu, quí mến... cho đến đạt được các bậc 
thiền, thành tựu các Thánh vức, chứng những loại thần thông, thắng 
trí, cũng cần phải thọ trì giới luật: 

“Này chư Bhikkhu, nếu vị bhikkhu có ước nguyện: Mong rằng ta 
được các bạn đồng phạm hạnh thương yêu, quí mến, cung kính, tôn 
trọng... Vị bhikkhu ấy phải thành tựu viên mãn giới hạnh...” 

Đen phân loại về giới, chúng ta sẽ minh định được điều này: 

• Luật dẫn đến thu thúc. 

• Thu thúc dẫn đến không nóng nảy. 



10 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


• Không nóng nảy dẫn đến hân hoan. 

• Hân hoan dẫn đến no vui. 

• No vui đẫn đến yên lặng. 

• Yên lặng dẫn đến an lạc. 

• An lạc dẫn đến định tâm. 

• Định tâm dẫn đến như thật tri kiến. 

• Như thật tri kiến dẫn đến yếm ly. 

■ Yếm ly dẫn đến ly tham. 

■ Ly tham dẫn đến giải thoát. 

■ Giải thoát dẫn đến tri kiến giải thoát. 

■ Tri kiến giải thoát dẫn đến vô thủ trước Níp-bàn. 

Chúng ta càng tuệ tri xác tín hơn khi người có giới hạnh nhưng ít 
nghe, thiểu trí, hay điên đảo kiến, vị ấy đã bị mắc vào bẫy mồi của 
ác ma. Còn người đa văn quảng kiến mà phá giới cũng rơi vào cực 
đoan quyền lực Ma vương, không thoát khỏi khổ ưu. Những sự kiện 
ấy khiến cho người chưa tin tưởng không tin tưởng, hay người đã 
tin tưởng cũng thay đổi niềm tin. không cần nói đến người khiếm 
khuyết cả hai và chỉ có người viên mãn cả hai phương diện, quả 
thật là đặc thù. Bỏd vì: 

■ Trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí 
tuệ làm cho thanh tịnh. 

• Chỗ nào có giới hạnh chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ chỗ 
ấy có giới hạnh. 

■ Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất 
định có giới hạnh. 

Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thượng ở đòd. 

“Cư trần bất nhiễm trần, đã vượt chặng đường phải qua cần gì phải 
trì giới?” Nói thế là chúng ta đã dối gạt ngưòd, tầm cầu một chỗ ẩn 
trú hầu đánh lừa mình, hay cho mất tiếng gọi vô vọng của tâm linh, 
vì không thê lừa đảo tự lương tâm mình. Quả thật vậy, trong một 
lúc nào đó tâm linh có lên tiếng trong giờ khắc cuối cùng của tên tử 
tội, tâm linh lên tiếng trong một hơi thở nào giữa canh khuya, làm 
cho những mái tóc bạc giật mình, làm cho những vầng trán nhăn 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


11 


cau mặt, làm cho những ý thức lưong tri thở dài... và các ảo kiến ấy 
không thể che đậy tuệ giác của bậc Nhất thiết chủng trí: 

“ở đây, này Ãnanda! Vị Thảnh đệ tử có chánh tín đối với đức 
Phật... Vị ấy có chánh tín đối với chánh Pháp... Vị ấy có chánh tín 
đối với chư Tăng... Vị ấy thành tựu cụ túc giới hạnh được bậc 
Thánh ái kính viên mãn không mảy mún, được vẹn toàn, không sứt 
mẻ, không tỳ vết, không ô nhiễm, đưa đến giải thoát được người trí 
tán thán, hướng dẫn đến thiền định. Này Ãnanda! Chính pháp kính 
này mà vị Thảnh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn 
sẽ tự tuyên bố về mình như sau: Đối với ta sẽ không còn địa ngục, 
sẽ không tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỉ, ác thú, đọa xứ. Ta đã 
chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”. 

Sau khi thắng trí giới hạnh cần phải thành mãn như vậy, chúng ta 
cảm thấy khó thọ trì, phòng hộ giới luật cho chân chánh, còn hạnh 
đầu đà khiến cho thân xác gầy ốm, xanh xao, hầu như quá khổ hạnh. 
Điều đó đúng cho tâm viên ý mã chúng sanh quen đeo níu cảnh 
trần, phan duyên dục đối tượng để nếm mùi tục lụy, hạnh phúc tạm 
bợ thế gian, mặc cho ma lực phóng túng quay cuồng mà ảo tưởng 
Phật tánh, tiêu dao tự tại. Chúng ta sẽ được xác chứng quan điếm 
này khi đã thấy rõ tội lỗi phá giới và thành quả giới hạnh. Do vậy: 

ở đây, hãy học giới, 

Khéo học tập ở đời. 

Giới thành đạt toàn diện, 

Đưa đến mọi thành công. 

Bậc trí hãy hộ giới, 

Neu kỳ vọng ba lạc. 

Được danh xưng tài sản, 

Sau chết hưởng thiên lạc. 

Người trì giới tự chế, 

Được nhiều người bạn tốt. 

Kẻ ác giới hành ác, 

Mất mát các bạn bè 

• 

Người ác giới chỉ được, 

Ác danh không tài sản. 



12 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Bậc trì giới luôn được, 

Khen danh xmg tán thán. 
Khởi đầu an trú giới, 

Giới là mẹ pháp thiện. 

Giới đứng đầu mọi pháp, 
Vậy hãy trong sạch giới. 
Giới hạn chế phòng ngự, 
Làm sáng chói tâm tư, 

Là đầu bến chư Phật, 

Vậy hãy trong sạch giới. 
Giới sức mạnh vô song, 

Giới binh khí tối thượng. 
Giới trang sức đệ nhất, 

Giới áo giáp hi hữu. 

Giới đầu cầu cường đại, 

Giới hương thơm vô thượng. 
Giới hương thoa đệ nhất, 
Nhờ giới bay bốn phương. 
Giới tư lương cao nhất, 

Giới hành trang tối thượng. 
Giói vận tải đệ nhất, 

Nhờ giới đi bốn phương. 
Đây kẻ xấu bị trách, 

Sau chết sanh đọa xứ. 

• 

Kẻ ngu không định giới, 
ưu tư khắp các chỗ. 

Đây bậc tốt được khen, 

Sau chết sanh Thiên giới. 

Kẻ trí khéo định giới, 

Hân hoan khắp các chỗ. 
ớ đây giới tối cao, 

Nhưng trí tuệ tối thượng. 
Giữa loài người loài trời, 

Bậc giới tuệ thắng lợi. 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


13 


Đề cập đến hạnh đầu đà, trước đây có người chỉ biết từ ngữ phiên 
âm, mà không hiếu nghĩa lý của nó. ớ đây, chúng tôi xin tạm dịch 
dhutanga: trừ chi - thường quen gọi là hạnh đầu đà, ngỏ hầu xác 
định thành phần diệt trừ phiền não dành cho mỗi một pháp thọ ưì. 
Vì không nâng cao tâm, không phát triến ý, không hướng đến đoạn 
tận kiết sử, tay sạch mọi ô nhiễm. Do đó, chúng ta ngộ nhận giới 
luật khó hành, trừ chi là khô hạnh đê rôi bi quan, tiêu cực, chán nản, 
không hoan hỷ đời sống phạm hạnh, phế thải Sa-môn pháp, dẫn đầu 
và đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng viễn ly. Điều này đã được trưởng lão 
Kassapa - Thinh văn tối thượng hạnh đầu đà - đã đáp lòd bậc Đạo 
sư khích lệ cho chúng ta: 

“Bạch Thế tôn, con đã thấy có hai lợi ích, nên con đã lâu ngày sống 
ở rừng và tán thán hạnh ở rừng, con đi khất thực..., con mang y 
phấn tảo..., con mang b a y..., con thiếu dục..., con tri túc..., con s ống 
không giao thiệp..., con sống tinh cần và tán thán hạnh sống tinh 
cần. Con tự mình được hiện tại lạc trú và vì lòng bi mẫn đối với các 
chúng sanh sắp đến, mong rằng các chúng sanh sắp đến sẽ noi 
gương, đối với các đệ tử Phật và tùy Phật mong chúng trong một 
thời gian dài trở thành những vị sống ở rừng và tán thán hạnh ở 
rừng... như trên... bạch Thế tôn, con thấy được hai lợi ích này, con 
sống ở rừng và tán thán hạnh sống ở rừng... như trên...” 

Và đức Phật đã sách tấn, gieo niềm tịnh tín cho chúng ta: 

“Lành thay, này Kassapa. Lành thay, này Kassapa. Thật vì hạnh 
phúc cho quần sanh, này Kassapa, ngươi đã hành như vậy, vì an lạc 
cho quần sanh, vì lòng bi mẫn với đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho chư Thiên và nhân loại. Do vậy, này Kassapa, hãy mang 
vải gai thô phấn tảo đáng được quăng bỏ. Hãy sống khất thực và 
trú ở trong rừng”. 

Trừ chi đức Thế Tôn còn tán thán như vậy, còn nói gì giới luật là 
một trong những pháp đến đế mà thấy, chớ không phải lý luận 
suông. Vì vậy: 

Ai sống một trăm năm 

Ác giới không định tĩnh 

Tốt hơn sống một ngày 



14 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


CÓ giới hạnh tu thiên. 

Các pháp môn khác, dù khó tu đến bậc nào, một công nhân, một 
đầy tớ, cũng có thế tu hạnh ấy đuợc. Nhung Sa-môn hạnh tu tiến 
cho thành tựu tam học này, chỉ có nguời trí mới tu nối, do đó; 

Biết rõ sự kiện ấy 
Hiền trí thu thúc giới 
Con đuờng đến Níp-bàn 
Hãy nhanh chóng thanh tịnh. 

Tu theo pháp môn này quả thật là hạnh tu tối thuợng, chứng đắc 
thâm diệu và giải thoát tuyệt đối. 

“Giới, thiền định, trí tuệ, 

Và giải thoát vô thuợng, 

Gotama danh xung, 

Giác ngộ những pháp này. 

Đức Phật thắng tri chúng, 

Thuyết pháp cho Bhikkhu. 

Đạo su đoạn tận khô. 

Bậc tuệ nhãn tịch tịnh”. 

Chúng tôi hữu duyên theo Ân su học A-tỳ-đàm (Abhidhamma) gặp 
bộ sách quí này và đuợc nguời phó thác dịch đế cho chánh Pháp 
truờng tồn, chúng sanh lợi lạc. Nay, chúng tôi không quản tài hèn 
sức mọn, cố gắng dịch hoàn tất để tu học Thanh tịnh đạo này xuất 
hiện tại Việt Nam nói riêng, thế gian nói chung và Thánh đạo, 
Thánh quả phát sanh cho các chúng hữu tình có duyên lành gặp 
chánh Pháp. 

Trong khi dịch, về từ ngữ hay nghĩa lý có điều sơ thất, xin chu bậc 
hiền minh, các vị thiện trí thức từ, bi, hỷ, xả chỉ giáo cho. Chúng 
tôi xin hân hoan đón nhận mọi ý kiến xây dựng, hầu mỗi khi có dịp 
tái bản thêm phần toàn vẹn. 

Do quả phuớc báu thanh cao dịch Thanh tịnh đạo phần giới này, 
xin hồi huớng đến các bậc ân nhân và thầy tổ đã quá vãng, nhất là 
Cố Hòa thuợng Tịnh Sự, xin các ngài đuợc thọ lãnh phuớc báu siêu 
thăng nhàn cảnh. Còn ở nơi nhàn cảnh thì càng tiến hóa thêm. 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


15 


Một phân công đức xin dâng đên những bậc Thây tô, chư tôn Hòa 
thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng đã đóng góp tinh thần, kẻ công 
người của, đạt được vạn sự kiết tường, bồ đề tâm viên đắc, tự giác 
giác tha. 

Một phần công đức khác xin chia đến các thí chủ, những Phật tử xa 
gần, cùng mỗi một thân bằng quyến thuộc của chư quí vị còn tại 
tiền được tăng phúc, tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. 
Người chưa gặp chánh Pháp mau gặp chánh Pháp, người đã gặp 
chánh Pháp xin hãy hành đúng chánh đạo giải thoát khô đau và 
người đã quá vãng được cao đăng lạc cảnh. 

Xin hồi hướng quả phước này đến đức trời Đe Thích cùng Tứ Đại 
Thiên vương, nhất là tất cả chư Thiên hộ trì chánh Pháp, được thọ 
lãnh công đức rồi hộ trì chánh Pháp thêm bền lâu và xin cho hàng 
tứ chúng như chúng tôi sống tiến hóa an lành trong giáo pháp từ bi 
của đấng Giác ngộ. 

Riêng chúng tôi mong quả phước báu thanh cao này hộ trì được tu 
hành phạm hạnh đến suốt đời, sanh ra kiếp nào cũng được gặp 
chánh Pháp, nhất là nơi các xứ Quốc giáo, ngõ hầu lão thông Tam 
tạng với chú giải, đắc được các thiền chứng, thắng trí, hoang dương 
Phật Pháp không bị chướng ngại. Neu ngoài thời kỳ Phật giáo, xin 
hãy nâng đỡ xuất gia tu tiến theo chánh Pháp cho đến khi đắc chứng 
các Pháp mà chư Phật đã giác ngộ. 

Và hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới, bốn loài, đều 
được an vui, tiến hóa y như ý nguyện. 


Hướng dẫn: Hòa thượng Tịnh Sự ân sư 
Dịch giả: Đệ tử Ngộ Đạo cân chí. 


—— 



16 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


LỜI PHI Lộ 

Lịch sử Giáo thọ sư Buddhaghosa đi dịch chú giải trong đảo Tích 
Lan, những người liên hệ Phật giáo truyền nhau thành câu chuyện 
quan trọng, chú ý nhiều đến nó, vì nó trình bày thực hành phận sự 
trọng đại ưong Phật giáo đồ, phương pháp truyền bá Phật ngôn lợi 
ích cho người đạo đức. Giáo pháp của bậc Chánh Đắng Giác được 
duy ữì lâu dài cho đến ngày nay, cũng nương nhờ chư Tăng Thinh 
văn đệ tử Phật luân phiên nhau kết tập Tam tạng nhiều lần. 

- Lần thứ nhất, khi bậc đạo sư Níp-bàn bảy ngày, Mahã Kassapa 
vì nguyên nhân bhikkhu Subhadda xuất gia khi lớn tuổi nói vượt 
quá Pháp Luật, Trưởng lão Mahã Kassapa khởi xướng kết tập tại 
thành Vesãlĩ với sự tham dự của năm trăm vị Thảnh Tăng được 
đức vua Ajãtasattu ủng hộ Phật giáo đã thành tựu sau bảy tháng 
làm việc. 

- Lần thứ nhì, khi đức Phật viên tịch khoảng một trăm năm, do 
nguyên nhân câu chuyện nhóm bhikkhu Vajjĩputtaka - Bạt Kỳ 
Tử - tại thành Vesãlĩ thực hành phi Pháp Luật, Trưởng lão 
Yasakãkandaputta khởi xướng kết tập trong thành Vesãlĩ ấy 
được đức vua Kãlãsoka ủng hộ, chư Tăng cưu hội bảy trăm vị 
làm việc trong tám tháng thì thành tựu. 

- Lần thứ ba, khi tuổi thọ Phật giáo trải qua khoảng hai trăm ba 
mươi bốn năm, vì nguyên nhân nhóm ngoại đạo giả mạo xuất 
gia trong hàng ngũ bhikkhu Tăng và trình bày lẫn lộn chủ thuyết 
của mình vào. Khi đã trục xuất nhóm ấy ra khỏi Phật giáo, thanh 
lọc Pháp Luật, Trưởng lão Moggallĩputtatissa khởi xướng, chư 
Tăng ciru hội một ngàn vị được Đại Hoàng đế Dhammãsoka ủng 
hộ, chín tháng thì thành tựu. 

Ke từ đó có tin rằng: Trưởng lão Moggallĩputtatissa nhìn thấy Phật 
giáo đồ không trường cửu trên đảo Nam lambudĩpa, bèn đưa tất cả 
trưởng lão đi truyền bá giáo pháp tại nhiều xứ khác nhau. Vì thế, về 
sau không được tin tức giáo pháp trong đảo Nam lambudĩpa nữa. 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


17 


Tại nơi cư ngụ, các trưởng lão khác cũng vậy, ngoại trừ câu chuyện 
tôn giả Mahinda đi đảo Tích Lan, vì chánh giáo điển từ một con 
đường truyền đến đảo ấy. Từ đây, Phật giáo được biết đến thành chi 
nhánh. Sự kết tập Tam tạng sau này tại Tích Lan của riêng chư Tăng 
trong đảo ấy được kế là sự kết tập phụ thuộc. Nhưng chư Tăng ở 
đấy và chư Tăng thọ trì Khế kinh từ đầu mối ấy cũng được kế vào 
kết tập Tam tạng tiếp theo sự kết tập Tam tạng trong đảo Nam 
lambudĩpa. 

- Khi Phật lịch trải qua hai trăm ba mươi sáu năm, tôn giả Mihinda 
cũng cố Phật giáo tại nơi ấy, cho đến lúc có thiện nam tử ưên 
đảo được đức tin, xuất gia thọ cụ túc giới, học thuộc lòng thông 
suốt Tam tạng giáo pháp và tự tuyên bố giáo giới lẫn nhau thì có 
đại hội chư Tăng trên đảo. Ngài Arittha thuyết giảng cho hội 
chúng, trình bày Phật giáo đã vững chắc nơi đây, kể là kết tập 
Tam tạng lần thứ tư. 

- Một lần nữa, khi tuổi thọ Phật giáo đã trải qua khoảng bốn trăm 
năm mươi hai năm, nhóm bhikkhu đa văn trong đảo ấy ghi Phật 
ngôn thành mẫu tự Tích Lan vào lá buông, đã đặt một nền tảng 
tốt đẹp cho việc ghi chép những Phật ngôn bằng văn tự, được kể 
là kết tập Tam tạng lần thứ năm. 

Sự kết tập Tam tạng trên đảo Tích Lan nổi danh hai lần nh ư vậy. 

Khi tuối thọ Phật giáo trải qua chín trăm năm mươi sáu năm, GTS 
Buddhaghosa - Buddhaghosãcariya - đi dịch chú giải trong đảo 
Tích Lan, là câu chuyện thuộc loại văn chương cố trong lời phi lộ 
của giáo thọ sư thời xưa, nhưng lịch sử GTS Buddhaghosa đây dịch 
từ bản PãỊi của ngài Pháp tam giới - Dhammatelokãcarỉya - chùa 
Đại Giới (Mahãdhãtu) được sáng tác cuối phần Thanh tịnh đạo. 

Bậc thiện trí thức muốn biết câu chuyện riêng biệt nên khảo sát 
trong Buddhaghosanidãna tích chuyện ngài Buddhaghosa một 
phần, trong Vamsamãlinĩ (Tràng tông) một phần và trong bộ 
Nãnodaya (Khởi trí) một phần. 



18 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Chỉ bao nhiêu đây, chúng tôi thành đạt được dòng nước lớn phước 
báu. Xin tất cả chư Thiên hãy tùy hỷ để thành tựu Thánh sản. Xin 
các chúng sanh hãy trì giới do đức tin, hãy khiến cho sanh tâm tu 
tập và không khinh thường trí tuệ, vì rằng tam học này là Thanh 
tịnh đạo. Xin tất cả bậc chân nhân nếu bị khổ não, hãy thoát khổ, bị 
sợ hãi thì thoát khỏi sợ hãi, bị buồn rầu hãy thoát khỏi buồn rầu và 
đồng thời đạt đến Thanh tịnh đạo đều nhau cả thảy. 


—— —— 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


19 


NAMO TASSA BHAGAVATO 
ARAHATO 

SAMMÃSAMBUDDHASSA 

THÀNH KÍNH ĐẢNH LẺ ĐỨC THẾ TÔN, 

BẬC ỨNG CÚNG, 

ĐẤNG CHÁNH ĐẲNG GIÁC 



20 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


BUDDHAGHOSANIDANA 
LỊCH SỬ NGÀI BUDDHAGHOSA 

CHƯƠNG THỨ NHẤT 

“Vanditvã ratanattayam. 
Sabbapãpapahãyinam 
Buddhaghosassa uppattim 
Vannnayissãmi yathãsutarn 
Bhavantã sadhavo tumhe 
Sappurisã samagatã 
Annam kammampi pahãya 
Tam sunãtha samãhitã 
Saggasampattm patthentã 
Pannãdhanavaruttamã 
Buddhaghosassa nidãnarn 
Evam dhãretha sãdhukam 
Yo ca sutvãna saddham 
Vãcati api lakkhati 

Ditthe dhamme ãnisamsã 

• • • 

Pacchãnibbãna pãpuni 
Tasmã sunneyya sakkaccatn 
Sammãsambuddhavannitarỵi 
Buddhaghosassa nidãnam 
Saggamokkhasukhãvaham ” 

Tôi thuật chuyện Giáo thọ sư (GTS) Buddhaghosa, pháp danh 
Đại Kiết Tường. 

Xin cung kính đảnh lễ Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng 
bảo. Thành tựu đoạn trừ tất cả ác pháp, đức Phật đối trị diệt 
trừ tất cả sự khổ não, tất cả sự sợ hãi, tất cả tật bệnh và tất cả 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


21 


hoạn nạn rủi ro, tai hại được tiêu tán, do nhờ oai lực đảnh lễ 
Tam bảo. 

Tôi sẽ thuyết giảng cổ sử tích GTS Buddhaghosa được học tập 
và nghe từ nơi cư ngụ giáo thọ sư thời xưa. Tất cả bậc Chân 
nhân tinh tấn dứt bỏ mỗi phận sự khác nhau và cùng nhau họp 
đầy đủ trong xứ sở này. Hãy chú tâm lắng nghe tích chuyện 
GTS Buddhaghosa này là phần phước báu cao thượng, thành 
tựu lợi ích trong thế gian này và thế giói khác. 

Tất cả các ngài mong muốn thiên sản trong nhàn cảnh, nếu có 
tài sản cao quí tức là tuệ lực, hãy tinh cần niệm tưởng, xem cổ 
sử tích chuyện ngài Buddhaghosa này, quả báo tạo được có 
thể khiến cho thành tựu tài sản trong nhàn cảnh. Pháp của đức 
Phật, nếu người nào tinh cần nghe, tinh cần thuyết giảng, xuất 
bản và biết duy trì trong Phật giáo, người ấy sẽ nhận quả báo 
rõ ràng trong kiếp sống này. Rồi người ấy sẽ được thành tựu 
Níp-bàn trong ngày vị lai. Vì thế, bậc chân nhơn nên tinh cần 
lắng nghe Pháp thoại được ban bố một cách cung kính, không 
nên dể duôi, lãng quên thiện nghiệp, hãy nhận lấy hương vị 
Pháp thoại. Tích chuyện ngài Buddhaghosa có thể đưa đến 
hạnh phúc trong nhàn cảnh và Níp-bàn cho người được nghe. 

Cổ sử ngài GTS Buddhaghosa có khi nào? 

Đáp: Khi đức đại bi Chánh Đẳng Giác viên tịch trải qua 236 
năm, trưởng lão Mahinda, con của đức Hoàng đế 
Dhammãsoka đi ra đảo Tích Lan thành lập Pháp học giáo điển 
ngôn ngữ Tích Lan, khi đại trưởng lão đã viên tịch. Sau đó, 
đến khoảng 956 năm, GTS Buddhaghosa tái sanh trong làng 
Bà-la-môn Ghosa. ở gần cội đại bồ đề, nơi đức Phật giác ngộ. 
Bà-la-môn làng ấy có tên Kesĩ, vợ của ông ấy tên là Kesĩnĩ. 
Khi ấy có một vị đại trưởng lão pháp danh 
Dhammaghosãcariya - Pháp Âm giáo thọ sư - bậc đại lậu tận, 
người cao quí liên hệ vói thần thông, vị chủ tể tinh tấn, muốn 



22 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


cho Phật ngôn Tích Lan thành ngôn ngữ Magadha, bèn quán 
tưởng xem người nào nhiều trí tuệ có thể dịch Phật ngôn từ 
ngôn ngữ Tích Lan. Ngài thấy Thiên tử Lôi Âm 
(Ghosadevaputta) trong cung trời Đao Lợi, có trí tuệ vô sở úy, 
nên đức Phật tiên đoán có thể dịch Phật ngôn Tích Lan ra ngôn 
ngữ Magadha, quán thấy như vậy, ngài Pháp Âm giáo thọ sư 
bay lên cung trời Đao Lợi, vào nơi cư ngụ Thiên vương Đe 
Thích. Tại đây, Thiên vương Đế Thích thấy trưởng lão, ngài 
phán hỏi; 

- Ngài lên đến nơi cư ngụ của trẫm có điều chi lợi ích không? 

- Tâu Thiên vương, bây giờ Pháp học giáo điển vững trú tại 
quốc độ Tích Lan và bằng ngôn ngữ nước ấy. Tất cả mọi 
ngưòd khác khó biết, khó thấy. Tôi thấy Thiên tử Ghosa 
dịch Phật ngôn Tích Lan thành Phật ngôn Magadha được, 
nên tôi lên đây thỉnh cầu Thiên tử Ghosa giáng sanh cõi 
nhân loại. 

- Neu như thế, ngài hãy chờ đợi, trẫm sẽ lãnh trách nhiệm đi 
thỉnh Thiên tử Ghosa. 

Thế rồi, Thiên vương ngàn mắt ngự đến chỗ Thiên tử Ghosa 
(Lôi âm). Sau khi đến, ôm choàng Thiên tử Ghosa vào lòng 
rồi với âm điệu du dương phán rằng: 

- Này hiền hữu, bấy giờ có một vị đại trưởng lão từ đảo Nam 
lambudĩpa ngự đến thỉnh cầu hiền hữu giáng sanh cõi Nhơn 
loại. 

- Thưa Thiên vương, tôi đây muốn tái sanh trong mỗi tầng 
Thiên giới, không muốn tái sanh ở cõi Nhơn loại, vì cõi 
Nhơn loại nhiều khổ não, nhiều sầu bi. Do đó, tôi không 
muốn giáng sinh cõi ấy. 

- Này hiền hữu! Không khổ não đâu, không sầu bi đâu, hiền 
hữu hãy nhìn thấy Phật giáo bây giờ, Pháp học giáo điển 
vững trú tại quốc độ Tích Lan và bằng ngôn ngữ nước ấy, 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


23 


do đó, những người khác khó biết, khó thấy, ở đây, chỉ thấy 
một mình hiền hữu có thể dịch được Phật ngôn từ ngôn ngữ 
Tích Lan ra Magadha. Vậy, kính mong hiền hữu nhận lời 
thỉnh cầu này. Vì đức Phật đã tiên đoán hiền hữu có thể duy 
trì Phật giáo. 

Sau khi Thiên vương Đế Thích khẩn khoản nhu vậy, Thiên tử 
Ghosa nhận lòi thỉnh cầu. 

Thiên vương Đế Thích trở lại bạch với trưởng lão rằng: 

- Thiên tử đã nhận lời thỉnh cầu. 

Rồi đại trưởng lão chào tạm biệt trở về cõi Nhơn loại. Đại 
trưởng lão ấy là bạn của Bà-la-môn Kesĩ, trưởng thôn 
Ghosagãma, từ khi còn cư sĩ, khi ngài xuất gia thành Tăng 
nhơn, thường đến thọ thực trong nhà Bà-la-môn Kesĩ ấy mỗi 
ngày. Rạng đông ngày hôm ấy, đại trưởng lão đắp y, cầm bát 
đi đến nhà Bà-la-môn Kesĩ, sau khi thọ thực xong, vị ấy nói 
với Bà-la-môn Kesĩ rằng: 

- Trong thời gian bảy ngày, kể từ ngày hôm nay trở đi, ông 
không nên dể duôi. 

Bà-la-môn hỏi: Tại sao ngài nói như vậy? 

- Này Bà-la-môn, con của ông sẽ tái sanh trong ngày thứ bảy, 
có nhiều trí tuệ không ai sánh bằng. Nói bao nhiêu đó, ngài 
trở về nơi cư ngụ của mình. 

Trong ngày thứ bảy ấy, Thiên tử Ghosa chú nguyện giáng trần 
trong cõi Nhơn loại. Khi từ giã cung trời Đao Lợi, ngài đã tục 
sinh vào bụng nữ Bà-la-môn Kesĩnĩ, vợ của Bà-la-môn Kesĩ 
sống trong làng Ghosagãma. Khi Thiên tử đã giáng sanh vào 
bụng mẹ mười tháng và khi vừa lọt lòng mẹ, tất cả mỗi người 
một nơi trong nhả nhu nô tỳ, công nhân... cất tiếng kiết tường 



24 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


vang dội, do đó, Bà-la-môn Kesi đặt tên cho con trai là Ghosa 
(LÔI Âm). 

Thiếu nhi Ghosa ấy, khi lớn lên được bảy tuổi, học thuộc lòng 
cả Tam Veda, tinh xảo, khéo léo. Vì Bà-la-môn Kesĩ, cha của 
cậu bé Ghosa, dạy Tam Veda cho khoảng 500 vị đệ tử và cũng 
là thầy dạy Tam Veda cho Đại Khattiya. Hàng ngày, vào buổi 
sáng, cậu bé Ghosa cầm tọa cụ của thân phụ làm bằng da dê, 
đi theo vào cung điện. 

Một ngày kia, Bà-la-môn dạy Tam Veda cho Đại Khattiya, 
đến chỗ mơ hồ, rồi sanh nghi ngờ không thể dạy tiếp tục, bèn 
từ giã Đại Khattiya, dẫn ngưòd con rời khỏi hoàng cung, về 
đến nhà ngồi, nằm suy nghĩ mãi vẫn không thấy rõ ràng, không 
chấm dứt hoài nghi. Cậu bé Ghosa thấy cha suy nghĩ, bèn lấy 
lá buôn viết lời giải thích chi tiết sâu xa nhất, rồi đặt trong một 
nơi thích hợp. Bà-la-môn Kesĩ ra khỏi phòng thấy những điều 
cậu bé Ghosa viết, đọc xem hiểu biết rõ ràng minh bạch. 
Những điều giải thích, chấm dứt nghi ngờ và lấy làm ngạc 
nhiên: Ngưòd thợ nào đến viết đây? Ngưòd nào thông minh 
quá? Liền hỏi tất cả Bà-la-môn trong gia đình rằng: Chữ này 
của ai viết? Tất cả Bà-la-môn đáp rằng: Không thấy ai, chỉ 
thấy cậu bé Ghosa ngồi tại chỗ này, có thể thiếu nhi Ghosa của 
ngài viết. Bà-la-môn cho gọi con trai mình đến hỏi rằng: “Chữ 
này con viết hay người nào?” “Thưa vâng, chính con viết”. 
Bà-la-môn cũng hoan hỷ vô cùng, cầu chúc con trai rằng: “Con 
hãy sống hạnh phúc, chớ nên bệnh hoạn, yểu tử, cha sẽ nương 
nhờ phước con, con đây là con của cha chắc chắn có trí tuệ, từ 
nay trở đi con hãy là cha của cha, chính cha đây như con của 
con”. Bà-la-môn Kesĩ tán dương con trai, rồi dẫn con trai vào 
hoàng cung, tâu đại ý câu chuyện với Đại Khattiya. Đại 
Khattiya hoan hỷ cho thiếu nhi Ghosa ngồi trên bắp vế, vuốt 
tóc, ban chiếu chỉ phán rằng: Này hiền nhi Ghosa “nama putto 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


25 


hohi” từ nay trở đi, hiền nhi hãy là con của trẫm, trẫm đây sẽ 
là cha của hiền nhi. Phán như vậy rồi, Đại Khattiya cũng ban 
thưởng hơn một làng mạc cho thanh niên Ghosa. 





26 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


CHƯƠNG THỨ NHÌ 

Kể từ đó trở đi, thanh niên Ghosa tụng bộ Tam Veda thuộc 
nằm lòng mỗi ngày sáu ngàn (6000) câu. Cho đến một ngày 
kia, đại trưởng lão Dhamãsoka đi đến nhà Bà-la-môn Kesĩ vì 
lợi ích thọ thực. Khi ấy, thanh niên Ghosa có công việc đi rồi 
trở về, thấy đại trưởng lão ngồi trên chỗ ngồi của mình, khởi 
lên sân hận như rắn độc bị người cầm cây đập sau đuôi, suy 
nghĩ rằng: “Sa-môn trọc đầu này không biết tự lượng sức 
mình, có sự hiểu biết lắm hay sao mà đến ngồi trên chỗ của 
ta? Khi vị này thọ thực xong, ta sẽ chất vấn Tam Veda”. Suy 
nghĩ nhu vậy, rồi đi vào ngồi trong nơi gần, khi vị đại trưởng 
lão đã thọ thực xong, thanh niên Ghosa hỏi rằng: 

- Này Sa-môn, tất cả Tam Veda ngài biết hay không? 

- Này thanh niên, Tam Veda tôi cũng biết, chú thuật khác tôi 
cũng biết. 

- Này Sa-môn, nếu ngài biết Tam Veda, hãy tụng đi, tôi xin 
nghe. 

Ngài đại trưởng lão tụng cả Tam Veda ấy một cách lưu loát, 
không trở ngại, cũng như người gỡ rối cuộn chỉ. Khi đã tụng 
dứt, ngài cầm lấy ly nước lên súc miệng, chăm chú nhìn hành 
vi, cử chỉ thanh niên Ghosa. Thanh niên Ghosa hổ ngươi, thấy 
đại trưởng lão có trí tuệ vô sở úy, từ đó có tâm nhu thuận, có 
sự kính nể, không can đảm như lúc ban đầu, bèn hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, chú thuật khác ngài biết đó, xin thỉnh ngài tụng 
cho tôi nghe chút ít. 

Đại trưởng lão khiến cho thanh niên Ghosa tịnh tín bằng 
cách thuyết mẫu đề Vô tỷ pháp: ''kusalãdhammã tất cả pháp 
thiện, “akusaỉãdhammã”- tất cả pháp bất thiện, “abyãkatã 
dhammã tất cả pháp vô ký. Rồi phân tích ý nghĩa của tất cả 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


27 


mẫu đề Vô tỷ pháp ấy với nhiều pháp môn. Thanh niên Ghosa 
đuợc nghe, lấy làm kinh ngạc vô cùng, càng nghe càng hay 
hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, chú thuật này gọi là gì? 

- Này thanh niên, chú thuật này gọi là Phật chú. 

- Bạch Ngài, Phật chú này xin ngài dạy cho tôi, tôi xin học. 

- Này thanh niên, nếu ông học Phật chú, hãy xuất gia có phẩm 
mạo nhu ta vậy. Thanh niên Ghosa nhận lời xuất gia. Đại 
truởng lão đi về trú xứ của mình. 

Thanh niên Ghosa vào đảnh lễ cha mẹ, xin tạm biệt xuất gia 
để học Phật chú nơi cu ngụ của đại truởng lão. Cha mẹ chuẩn 
bị sự kiết tuờng, làm nghi lễ tiếp đãi, chuẩn bị vật cúng duờng, 
dẫn con trai đến nơi cu ngụ của đại truởng lão. Đại truởng lão 
cho cạo tóc và râu, mặc đồ trắng, dạy năm thể nghiệp xứ cho 
thanh niên Ghosa xuất gia Sadi trong Phật giáo. 

Thanh niên Ghosa, kể từ khi đuợc xuất gia Sadi học Tam tạng 
ngay, một tháng học hoàn thành Tam tạng. Tam tạng rành 
bạch trong tâm tánh, tụng thuộc lòng không trở ngại, nói nhu 
đuợc thành tựu đạt thông trí. Khi đủ tuổi, vị ấy thọ cụ túc giới, 
thành tựu vị bhikkhu trong Phật giáo vói pháp danh 
Buddhaghosa trên đảo Nam lambudĩpa, là thuơng yêu, quí 
mến, khả kính của tất cả chu Thiên và nhân loại, Inda, Phạm 
thiên, Dạ xoa, A-tu-la, Càn thác bà, Long vuơng và Kim sí 
điểu cùng nhau cúng duờng luôn khi, nhu đức Phật còn tại 
tiền. 


- 



28 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


CHƯƠNG THỨ BA 

Đến một ngày kia, Buddhaghosa vào nơi yên lặng suy nghĩ 
rằng: Trí tuệ của ta mạnh mẽ, rành mạch trong Phật ngôn này 
cao hơn trí tuệ đại truởng lão hay là trí tuệ của đại truởng lão 
cao hơn ta? Ngài Hòa thuợng ấy là bậc Thánh đại lậu tận cao 
quý, khi GTS Buddhaghosa suy nghĩ nhu vậy, ngài biết rõ sự 
suy nghĩ ấy, cho gọi bhikkhu Buddhaghosa nói rằng: Này hiền 
giả Buddhaghosa, hiền giả hãy đến đây, sự suy nghĩ của hiền 
giả không đúng, sự suy nghĩ của hiền giả không thích hợp vói 
Sa-môn, lẽ thuờng bậc Sa-môn không nên suy nghĩ nhu vậy. 
Bây giờ, hiền giả hãy xin lỗi, ta sẽ xá tội lỗi ấy cho hiền giả. 

Ngài Buddhaghosa nghe lời đại truởng lão, có sự động tâm, 
cung kính đảnh lễ ngài Hòa thuợng xin sám hối. Đại truởng 
lão nói rằng: 

- Ta không tha thứ, nếu hiền giả đi đến đảo Tích Lan dịch 
xong Phật ngôn, hiện là ngôn ngữ Tích Lan ra thành ngôn 
ngữ Magadha khi nào, ta sẽ tha thứ cho hiền giả khi đó. 

- Bạch Ngài, ngài muốn cho tôi đi đảo Tích Lan, tôi sẽ đi theo 
lời dạy không dám từ chối, nhung vì cha của tôi vẫn còn tà 
kiến, không có đức tin vững chắc trong Phật giáo, tin tuởng 
nhiều theo phái tà kiến. Tôi xin tế độ cha cho dứt bỏ tà kiến, 
rồi sau đó sẽ đi sang đảo Tích Lan. 

Nói xong, bhikkhu Buddhaghosa từ giã đại truởng lão đi về 
nhà cha là Bà-la-môn Kesĩ, Bà-la-môn Kesĩ hỏi rằng: Cậu về 
đây hoàn tục thành cu sĩ hay sao? Ngài Buddhaghosa im lặng 
không nhận lời hoàn tục, trái lại còn dạy cho làm cốc có phòng 
kín nhu chỗ ở của mình, mái nhà ấy cho lợp phía trên, vách 
cho tô bằng đất, mặt đất cho trải bằng phang với cây chùm gởi, 
có cửa cột với cây nêm và chốt cửa cả bên trong, bên ngoài. 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


29 


Trong phòng ấy cho để vật dụng như gạo, nồi, nước, bơ trong, 
bơ tươi, sữa đặc, sữa tươi, bí rợ và các vật thọ dụng khác, cả 
đá lửa và bếp lửa đầy đủ hoàn toàn, rồi mòi cha vào bên trong 
như đi vào tán dương cái cốc mód làm, Bà-la-môn Kesĩ đi 
thẳng vào bên trong phòng để tán dương cái cốc, ngài cũng 
khép cửa vào với sợi dây móc, đóng cho chắc chắn, không cho 
người cha ấy đi ra được Bà-la-môn Ke sĩ hỏi rằng: 

- Tại sao con hành động với cha như vậy? 

- Tôi hành động đây để tế độ cha dứt bỏ tà kiến và tịnh tín 
trong Phật giáo. 

- Con hãy mở cửa, cha không chấp tà kiến. 

- Nếu cha không chấp tà kiến, vậy hãy tu tiến ân đức Phật 
như: ''Itipiso Bhagavã Araham Sammãsambuddho... cho tôi 
nghe trước, tôi sẽ mở cửa. Cha không dứt bỏ tà kiến, đến 
khi mạng chung, cha sẽ chịu khổ não trong địa ngục suốt 
thời gian lâu dài”. 

Rồi ngài trình bày sự trừng phạt trong địa ngục cho cha kinh 
sợ, tiếp theo đó chỉ trích tà kiến với nhiều câu kệ: 

Adassanena morassa 
Sikhino munjubhãnino 
Kãkam tattha apũjesum 
Marnsena ca phalena ca 
. . . như trên . . . 

Sũriye khajjupakã yathãti. 

Mọi người cúng dường con quạ nhiều thịt cá và trái cây nhỏ 
lớn, vì không thấy con công. Neu thấy con công có cánh, đuôi, 
mồng và lông, cổ trang điểm những nét vẽ tuyệt mỹ, có giọng 
hát du dương, bay đến từ núi Sumeru khi nào, thì lợi lộc cung 
kính con quạ cũng biến mất, mọi người không cung kính cúng 
dường con quạ trong khi ấy như thế nào, cũng như thế ấy. Đức 
Thế tôn, bậc Pháp vương sáng chói Phật quang, khi đức Thiện 



30 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


thệ chưa giáng sanh thuyêt giảng cho thê gian này, người chưa 
thấy đức Phật cũng si mê cung kính cúng dường các Sa-môn, 
Bà-la-môn khác phái ngoài Phật giáo. Nếu đức Đại bi Chánh 
Đẳng Giác giáng sanh thuyết giáo trong thế gian, từ bi ban bố 
hương vị bất tử của Pháp thoại với âm điệu du dương, mọi 
người được thấy, được nghe, đón nhận hương vị Pháp thoại 
của đức Phật khi nào, lợi lộc cung kính của các ngoại đạo 
Nigantha cũng tiêu tan, mọi ngưòd không cung kính cúng 
dường tất cả ngoại đạo Nigantha khi ấy, như con quạ tiêu tan 
sự cung kính cúng dường khi con công bay đến từ núi Sumeru. 
Thật vậy, tất cả ngoại đạo Nigantha đây như con đom đóm, lẽ 
thường con đom đóm ấy đến lúc hạ tuần trăng chiếu ánh sáng 
lập lòe, lấp lánh, hiện ra như thân ấy có rất nhiều hào quang, 
đến lúc mặt tròi mọc ánh sáng, đom đóm ấy tiêu tan. Điều này 
thí dụ thế nào, tất cả ngoại đạo Niganttha cũng như thế ấy, khi 
bậc Chánh Đẳng Giác chưa giáng sanh thuyết giáo trong thế 
gian này, trình bày các chủ thuyết khác nhau như thân ấy có 
rất nhiều ân đức, khi nào đức Phật giáng sanh thuyết giáo trong 
thế gian này, tất cả ngoại đạo Nigantha ấy cũng tiêu tan, thất 
bại vói oai lực ân đức Phật, ví như con đom đóm bị hào quang 
nhật Thiên tử mọc lên đánh tan vậy. 

Bà-la-môn Kesĩ nghe Pháp thoại của ngài Buddhaghosa có 
tâm nhu thuận nhưng không dứt bỏ tà kiến dễ dàng, cố gắng 
chịu đựng sống đến ba ngày, không dứt bỏ tà kiến, không tu 
tiến ân đức Phật. Trải qua ngày thứ tư mới chấm dứt tà kiến, 
tu tiến ân đức Phật: “Itipiso Bhagavã... ” theo phương pháp 
ngài Buddhaghosa chỉ dạy, khi tinh cần tu tiến, quán sát trí tuệ 
theo đề mục ân đức Phật, phát sanh tịnh tín Tam bảo, đạt đến 
quy y, tự nguyện thành cận sự nam trong Phật giáo, nương nhờ 
tu tiến diệt trừ tà kiến, an trú Thất lai quả, thành bậc Thánh 
nhân cao quí. Ngài Buddhaghosa cũng mở cửa ra thỉnh cha ra 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


31 


khỏi côc, cho cha tăm rửa thân thê với nước hoa và xin người 
tha thứ. 

Bà-la-môn Kesĩ ấy kể từ khi đã thảnh tựu bậc Thất lai, có đức 
tin không chao động trong Tam bảo, trình bày tịnh tín rõ với 
ngài Buddhaghosa, nói lời tán thán ân đức bậc Toàn Giác: 
Thật vậy, đức Chánh Đẳng Giác là bậc xứng đáng cúng dường 
tối thượng, xứng đáng nhận vật thực cao thượng, mà thế gian 
sùng bái vật thực cao quí ấy. Đức Phật tự ngài giác ngộ pháp 
cần phải giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Đức Phật là bậc Đạo 
sư tuyệt đỉnh, cao quí của tôi, cao thượng hơn tất cả Bà-la- 
môn. Đức Phật đầy đủ ân đức, nhất là tam minh và thiền 
chứng. Ngài có sự tiến hành tốt đẹp, giác ngộ tất cả thế gian, 
biết rõ căn thiện và bất thiện, biết rõ tánh nết và phẩm hạnh, 
biết rõ địa đại và bầu tròi, trú xứ của chúng sanh. Ngài cao 
thượng do giới, định, tuệ, giải thoát và tri kiến giải thoát không 
có người sánh bằng. Đức Phật tế độ ngưòd hết ương ngạnh, 
hung ác như người đánh xe điều khiển ngựa cho hết chứng. 
Đức Phật là bậc Đạo sư tuyệt đỉnh, cao thượng hơn tất cả Bà- 
la-môn, tôi xin thảnh kính đê đầu đảnh lễ dưới chân đức Phật 
ấy trong lúc này. 

Ngài Buddhaghosa nghe cha tán dương ân đức Phật cũng hân 
hoan tùy hỷ với cha: “Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” 
Rồi từ giã người cha đến trú xứ Đại trưởng lão. 





32 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


CHƯƠNG THỨ Tư 

Ngài Buddhaghosa từ giã đại trưởng lão đi sang đảo Tích Lan, 
xuống bến cảng, lên thuyền cùng với đoàn thương buôn. Trong 
ngày thuyền của bhikkhu Buddhaghosa trương buồm tách 
khỏi bến cõi lambudĩpa, thuyền Đại Trưởng lão Buddhadatta 
cũng trưoTig buồm tách khỏi bến đảo Tích Lan. Thuyền ngài 
Buddhaghosa chạy được ba ngày, thuyền ngài Buddhadatta 
vào được ba ngày. Trong khi ấy, Thiên vương Đe Thích cũng 
triệu thỉnh tất cả chư Thiên xuống hộ tống chiếc thuyền ngài 
Buddhaghosa với câu kệ: 

Xin tất cả chư Thiên, 

Có thiên cung thất bảo 
Sanh do đại uy lực, 

Có tiên nữ doanh vây 
Do quả phước nghiệp trước, 

Ngự trong các cung trời 
Hãy cùng tôi giáng trần, 

Được nghe ngài Buddhaghosa 
Sẽ đi dịch Pháp bảo, 

Bắc phạn Tích Lan ngữ. 

Xin tất cả chư Thiên, 

Hãy ngự đến thính Pháp. 

Tât cả các chư Thiên 
Sanh ra đều bất tịnh 
Không bền, không thực chất, 

Chúng ta được tái sanh 
Chư Thiên trong điện vàng, 

Chết giáng sanh nhân loại 
Các hương vị nào như: 

Loài hoa bạch ngọc lan 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


33 


Cùng hoa hoàng ngọc lan, 

Hoa lài kép, lài đơn... 

Tất cả hương vị này, 

Cũng tàn phai nhanh chóng. 

Tất cả hương vị ấy, 

Là hương vị tốt đẹp 
Không sánh bằng hương vị, 

Chánh pháp của đức Phật 
Được thính Pháp mỗi khi, 

Là hương vị tốt đẹp. 

Quí hơn mọi hương vị. 

Hôm nay chúng ta hãy, 

Giáng trần thính Pháp vị, 

Của hiền trí cao thượng 
Hãy ngự đến nhanh chóng. 

Chúng ta hãy hiệp lực, 

Lái con thuyền chánh Pháp, 

Của bậc thiện trí thức 
Cao thượng trong lúc này. 

Thiên vương Đế Thích và chư Thiên lái con thuyền nói: 

- Này tất cả chư Thiên có thần lực du hành trên hư không, 
hãy đến nghe lòd chúng tôi, vị này duy trì Tam tạng pháp 
cao thượng. Ngài Buddhaghosa này là bậc thiện trí thức đặc 
biệt cao thượng, khó có những vị như vậy. Vị này là ngọn 
đèn soi sáng cho thấy màu sắc trong thế gian này. Chúng ta 
nên cung kính hộ trì, vì đó là ân đức đặc biệt hơn tài sản 
tam giới. 

Chư Thiên ngự đến cả mưòd ngàn, cả một trăm ngàn ngồi phía 
sau thuyền. Với âm thanh ngôn ngữ chư Thiên cùng nhau đối 
đáp nhận lời Thiên vương Đế Thích. Thiên vương Đế Thích 
hướng dẫn lái thuyền nói: 



34 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


- Này tât cả chư Thiên, chúng ta được sanh là chư Thiên khó 
thoát khỏi số lượng, ngưòd có trí tuệ quán thấy quả báo trì 
giới, quả báo bố thí, ngăn chận, đóng cửa bốn khổ cảnh do 
nghe Pháp thoại bậc Đạo sư thuyết. Chắc chắn tùy theo quả 
thiện, chúng ta thành chư Thiên muốn điều nào cũng thảnh 
tựu do quả bố thí, quả trì giới, được tái sanh lên Thiên giới. 
Chúng ta cùng nhau kết giao, thân cận, gặp gỡ bậc thiện trí 
thức cao thượng sẽ được an lành. 

Tứ Đại Thiên vương cầm bánh lái, Đế Thích có thần lực ngồi 
làm thuyền trưởng, đưa cánh tay bảo rằng: 

- Hỡi Tứ Đại Thiên vương, ngài hãy quay con thuyền cho 
ngay chùm sao Bắc Đẩu thành phố Tích Lan của đức vua 
Devãnampiyatissa, Thiên vương Đe Thích hướng dẫn chư 
Thiên lái con thuyền, bậc thiện trí thức như vậy... 

Chư Thiên có năng lực cao quí khắp thế giới. Bậc Toàn Giác 
là Đạo sư trong tam giới. Ngưòd nào có tâm tôn kính Pháp của 
đức Phật. Đức Phật ngự đến tế độ. Người ấy nên hộ trì cho 
chắc chắn, biết rõ pháp đã tiến hành được tái sanh trong nhàn 
cảnh. Ngài đem pháp ấy giáo hóa chúng sanh, đạt đến Thánh 
đạo, Thánh quả vô số kể. 

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hộ trì lái con thuyền bậc thiện 
trí thức, liên hệ với trí tuệ cho đến thành phố Tích Lan xứ 
Gandhãra. 

Khi Thiên vương Đế Thích hướng dẫn lái con thuyền, một vị 
trời lái thuyền nói: 

- Xin tất cả chư Thiên ngự đến từ cung trời Đao Lọd, ngồi 
chung quanh sau lái, chư Thiên hãy cùng nhau lái con 
thuyền. 

Thuyền lướt nhanh theo dòng nước khoảng ba ngày, chư Thiên 
bảo nhau: 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


35 


- Này thuyên, hãy đi ngay đên Tích Lan. Đức Đê Thích làm 
thuyền trưởng, chư Thiên cũng đánh thanh la, trống, 
chuông, còi, tù và vang rền. Một số chư Thiên xuất hiện 
thoa dầu giữ gió, có một số chư Thiên cầm lọng ngọc, cờ 
vàng chiến thắng hò reo trợ lực, chiếc thuyền nổi bật cột cờ 
lướt nhẹ đi, người trên thuyền đánh thanh la, trống, còi, tù 
và... náo động. 

Tiếp theo đó, chiếc thuyền ngài Buddhaghosa chạy ra, chiếc 
thuyền ngài Buddhadatta chạy vào đến gần sát nhau thấy lái 
buồm khoảng bao nhiêu cánh quạt. Tứ Đại Thiên vương nắm 
bánh lái thuyền nói với Thiên vương Đe Thích rằng: 

- Này Thiên vương Đế Thích, hãy nhìn chiếc thuyền, thấy 
khoảng bao nhiêu cánh buồm xuất hiện là chiếc thuyền từ 
lambudĩpa hay từ quốc độ khác đến. 

Thiên vương Đế Thích quan sát thấy rõ bằng thiên nhãn nói 
với Tứ Đại Thiên vương rằng: 

- Chiếc thuyền ấy đến từ đảo Tích Lan, có Đại Trưởng lão 
Buddhadatta đi trong chiếc thuyền ấy. 

- Này Thiên vương ngàn mắt, nếu như thế, chúng ta sẽ cập 
bến hai chiếc thuyền này vào gần nhau, cho cả hai ngài đàm 
luận Pháp thoại, chúng ta sẽ nghe Pháp. 

Nói vậy, Tứ Đại Thiên vương lái chiếc thuyền vào chiếc 
thuyền ngài Buddhadatta lướt đến. Do thần lực của chư Thiên, 
cả hai chiếc thuyền song hành nhau không bị rung động nhu 
cột lại vói một tấm sắt, tất cả đoàn thương buôn ấy giựt mình 
kinh hãi nhìn nhau. 

Ngài Buddhaghosa đi ra phía sau lái cất tiếng hỏi rằng: 

- Chiếc thuyền ấy có bậc xuất gia cùng đi hay không? 

- Vâng, bạch ngài, có một vị đại trưởng lão cùng đi. 



36 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Ngài Buddhadatta nghe cũng đi ra lái thuyền, nhìn thấy ngài 
Buddhaghosa thì hoan hỷ, thỏa thích, phấn khởi, tỏ thái độ ngỏ 
lời trước: 

- Này hiền giả, hiền giả pháp danh là chi? 

- Tôi pháp danh là Buddhaghosa. 

- Này hiền giả, hiền giả đến quốc độ nào? 

- Bạch Ngài, tôi đi đến đảo Tích Lan. 

- Ông sẽ đi vì lọd ích gì? 

- Bạch Ngài, tôi đi dịch Phật ngôn từ ngôn ngữ Tích Lan ra 
ngôn ngữ Magadha. 

- Này hiền giả, lành thay, thiện thay, tôi đây rất hoan hỷ, 
chính tôi đây cũng ra đi dịch như thế, nhưng dịch được chỉ 
ba bộ kinh điển PãỊi. Hiền giả hãy đi dịch giúp chú giải của 
ba bộ kinh điển ấy cho tuổi thọ giáo pháp trường tồn”. 

Nói rồi, ngài Buddhadatta đưa trái kha-lê-nặc, cây viết nhọn 
và hòn đá mà Thiên vương Đe Thích đã dâng cúng cho mình, 
gởi đến cúng dường ngài Buddhaghosa và trình bày năng lực 
của trái kha-lê-nặc: 

- Này hiền giả, trái kha-lê-nặc này là thuốc đặc biệt, nếu hiền 
giả đau mắt hay đau lưng không khỏe thân, hãy lấy trái kha- 
lê-nặc này mài xuống hòn đá, thoa nơi đau nhức, mệt mỏi, 
bệnh tật trong thân của hiền giả sẽ yên lặng. 

Khi đã trình bày năng lực của trái kha-lê-nặc, ngài 
Buddhadatta trình bày câu kệ lễ bái trong kinh linãlaốkãra là: 

- Namo tassa bhagavantasa satthuno sammã sambuddhassa 

namatthu lokaịịhassa tadino . . . pe. 

kumbhacarinĩjinorasãnam mukhapankajãlinĩ sarassatime 
mukhagabbhagabbhinĩ ramma tava chãyã 
susaddatthasũdanĩ. 

Tôi xin thành kính đành lễ bậc Đạo sư cứu thế, bậc thanh lợi, 
ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi do tự ngài giác ngộ 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


37 


pháp không thầy chỉ dạy, tâm không rung động pháp thế gian, 
cao quí hơn tất cả chúng sanh. Nàng ong thợ Tam tạng, có 
mang thai nghĩa vị một cách tốt đẹp, du hành trên trán của voi 
Chaddanta, hút mỡ cao quí, tức là cái môi của bậc chiến thắng 
Ma vuơng, Chánh Đẳng Giác còn sanh tiền ngự ở đây, nàng 
ong thợ Tam tạng ấy cu ngụ, nuơng nhờ môi của bậc đại bi 
tăng thuợng đức, khi bậc Đại bi tăng thuợng đức đã Níp-bàn, 
nàng ong thợ Tam tạng ấy nuơng nhờ trong đóa hoa sen là môi 
tất cả đệ tử Phật chiến thắng. Bây giờ tôi xin thỉnh nàng ong 
thợ Tam tạng ấy ngự đến cu ngụ nơi môi của tôi, xin đừng khó 
khăn trong phận sự, tinh tấn tìm đứa con kinh điển, xin kinh 
điển hãy hoan hỷ ngự trong môi của tôi là cho tôi ghi nhớ tất 
cả nghĩa, vị đuợc tụng đọc thuộc lòng thành tựu nhu ý nguyện. 

Với phuơng pháp giải thích nhu vậy, khi ngài Buddhadata 
trình bày cho ngài Buddhaghosa kệ tán duơng trong phần đầu 
kinh linãlaốkãra thì ngài hoan hỷ, phấn khởi. Sau khi dẫn 
chứng thí dụ này. 

Có một nàng thiếu nữ, con của một gia đình, dung nhan kiều 
diễm, xinh đẹp khả ái. Nàng ấy vừa tròn muòd sáu xuân xanh, 
các chàng trai trẻ đem lòng yêu thuơng, nhiều nguời vận động 
thân quyến mình đi dạm hỏi. Cha mẹ nàng thiếu nữ ấy đã khảo 
thi, xem xét tài sản, sắc đẹp, tuớng mạo, nếu chàng trai nào 
đầy đủ tài sản, sắc đẹp, tuớng mạo xứng đáng với con gái của 
mình rồi, cha mẹ nàng thiếu nữ gả con gái của mình cho chàng 
trai đó. Chàng trai nào ít tài sản, dung sắc, tuớng mạo không 
đẹp, chàng trai ấy đến xin cuói hỏi cũng hoài công, không 
đuợc nàng thiếu nữ ấy nhu mong muốn. Điều này có ví dụ như 
thế nào? Nàng thiếu nữ ấy nhu Tam tạng, những chàng trai trẻ 
đến xin cuói hỏi nhu nguời học Tam tạng và nguời học Tam 
tạng ấy nếu có đức tin ít, niệm tuệ ít, tinh tấn ít không thể học 
Tam tạng thành tựu nhu ý nguyện, nhu nguời đàn ông có ít tài 
sản, dung sắc tuớng mạo không xinh đẹp đi hỏi nàng thiếu nữ 



38 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


không được thành tựu. Người có đức tin mạnh, tinh tân mạnh, 
niệm tuệ mạnh, chính người ấy có thể học thuộc lòng Tam 
tạng được, như người đàn ông nào có tài sản nhiều, dung sắc, 
tướng mạo xinh đẹp, đến hỏi cưới nàng thiếu nữ và được thành 
tựu như ý nguyện. Bạch ngài, kinh điển mà ngài dịch thuật có 
số lượng tạo thành văn chưong của PãỊi êm tai nhất, thiện nam 
tử sanh về sau không thể sáng suốt như nàng thiếu nữ Sobhinĩ 
trang điểm đầy đủ mọi vật trang sức mà thanh niên không thể 
biết rằng tuổi già. 

Khi ngài Buddhaghosa dẫn chứng như vậy, ngài Buddhadatta 
nói vói ngài Buddhaghosa rằng: 

- Này hiền giả, tôi đây đã gần hết tuổi thọ, không thể dịch 
thuật ngôn cho hoàn hảo, vậy hiền giả hãy ra đi, hãy dịch 
cho trọn bộ. 

Khi cả hai vị đại trưởng lão đàm thoại với nhau đến đây, khi 
đó hai chiếc thuyền chạy dang xa. Chiếc thuyền ngài 
Buddhaghosa đi đảo Tích Lan, còn chiếc thuyền của ngài 
Budhadatta thì vào đảo Nam lambudĩpa. 

Ngài Budhadatta, sau khi vào đến đảo Nam lambudĩpa, thực 
hành Sa-môn pháp, sống khoảng ba ngày rồi viên tịch, tái sanh 
trong Tusitã, có một ngàn nàng tiên nữ tùy tùng, còn tất cả 
đoàn thương buôn tịnh tín ngài Budhadatta và cúng dường vói 
tất cả tứ vật dụng, sau khi chết đã tái sanh trong cung trời Đao 
Lợi thọ hưởng thiên sản, hạnh phúc cao thượng. 





Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


39 


CHƯƠNG THỨ NĂM 

Khi thuyền ngài Buddhaghosa đến đảo Tích Lan, chư Thiên, 
Thiên vưoTig Đế Thích, Phạm thiên đảnh lễ từ giã ngài 
Buddhaghosa trở về cảnh giói của mình, còn tất cả đoàn 
thương buôn đậu chiếc thuyền nơi bến cảng. 

Sau khi thuyền ngài Buddhaghosa đến bến đậu ở đấy khoảng 
ba ngày, lúc đó có hai nàng tỳ nữ của Đại Bà-la-môn cư ngụ ở 
đảo Tích Lan. Cả hai nàng ấy đi xuống bến cảng múc nước. 
Một nàng đi xuống trước múc nước rồi đi lên, còn một nàng 
xuống sau cầm lấy chiếc bình. Cả hai chạm vào nhau, chiếc 
bình đầy nước bể tan. Chiếc bình không chẳng bị bể, nàng tỳ 
nữ có chiếc bình không bị bể đó ngược lại nổi sân hận chửi 
mắng vói giọng Tích Lan: 

- Này con tỳ nữ, dòng giống cha mẹ mày xấu xa, đê tiện, chỉ 
tô điểm thân thể thỏa thích, là lấy củ nghệ thoa mặt đi đàm 
luận mỗi nơi. Tao chửi mắng mày có mắt không thấy 
đường, sao mà mày lấy chiếc bình đầy nước chạm chiếc 
bình của tao cho bể, mày bỏ trốn sao cho được. 

Nàng tỳ nữ có chiếc bình đầy nước bị bể cũng chửi mắng lại 
với ngôn ngữ Tích Lan: 

- Này kẻ ăn xin khốn cùng, mày lấy chiếc bình không chạm 
vào chiếc bình đầy nước của tao cho bể tan không thỏa mãn 
sao mà còn vu khống chửi mắng tao nữa, chớ mày đó, trang 
điểm xác thân đi lang thang, đến chửi mắng cũng còn được, 
mày phạm vào chửi mắng đến thân quyến cha mẹ tao, con 
mắt mày không có hay sao? Mày lấy chiếc bình không 
chạm chiếc bình đầy nước của tao làm cho bể tan, ông chủ 
mày là cái gì không biết dạy mày. 



40 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Người tỳ nữ có chiêc bình không bị bê ây sân hận quá độ 
chửi mắng thô tục nữa: 

- Này con nữ tỳ đầu nhô, mọi rợ, lang thang, mặt thoa củ 
nghệ nhìn giống ma Thãrĩ, ông chủ của mày là cái gì? Tao 
không sợ ông chủ của mày đâu, dòng giống, gia tộc ông chủ 
mày đó là gì? Này con nữ tỳ ngạo mạn, hay mày nói điều 
này vói ông chủ mày, tao cũng không sợ. 

Nàng tỳ nữ có chiếc bình bể sân hận, điên tiết chửi mắng 
rằng: 

- Này con người ăn xin lang thang, mày chạy vội vàng lấy 
chiếc bình không chạm chiếc bình nước của tao đã làm cho 
bể tan, trở lại chửi rủa dòng giống, gia tộc ông chủ của tao 
nữa, nếu mày chửi mắng cha mẹ của tao cũng còn được, tại 
sao còn chửi rủa ông chủ của tao là giống ngoại lai, mặt lồi 
xấu xí không sợ ai, các ông ơi! Hãy nghe và làm chứng cho 
tôi. 

Nàng nữ tỳ có chiếc bình không bị bể cũng trở lại chửi mắng 
nữa: 

- Này con nữ tỳ, bạn bè, dòng giống, cha mẹ của tôi-mọi, khi 
mở mắt ra chỉ thấy mặt chủ, tao sẽ nguyền rủa, mày con ác 
quỷ, dòng họ của mày là giống ngoại lai, mày ví như con 
bò trong chuồng, khi ông chủ mở then cửa ra thì chạy đi. 

Cả hai nàng nữ tỳ chửi mắng nhau với ngôn ngữ Tích Lan 
xứ Gandhãra. Trong khi ấy, ngài Buddhaghosa suy nghĩ rằng: 
Hai cô gái này sẽ nhắc đến ta và chắc chắn nhận ta làm nhân 
chứng. Suy nghĩ như vậy, ngài viết lời nói của hai cô trong lá 
buôn rồi gìn giữ. Cả hai cô gái ấy chửi mắng nhau rất nhiều, 
đến mệt mỏi, mỗi ngưòd đều đi về mách với Bà-la-môn chủ 
nhân của mình. 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


41 


Bà-la-môn của nàng tỳ nữ có chiêc bình không bị bê là vị 
luật sư, nhưng vừa được nghe nàng nữ tỳ nói lên, liền phát 
sanh sân hận đến gây sự với Bà-la-môn chủ nhân của nàng có 
chiếc bình bị bể, cùng dẫn nhau đến pháp đình tâu trình với 
quốc vương Tích Lan. 

Đức vua xứ Tích Lan phán hỏi Bà-la-môn nguyên cáo rằng: 

- Khi cả hai nàng gây sự nhau, ai là nhân chứng? 

Cả hai nàng nữ tỳ cùng khai rằng: 

- Có một vị bhikkhu khách là nhân chứng của tiện nữ. 

Đức vua phán truyền vị quan cận thần đi đến bến cảng thỉnh 
ngài Buddhaghosa về điều tra sự việc. 

Ngài Buddhaghosa nói rằng: 

- Tôi là bực xuất gia đứng phần luật làm nhân chứng lời nói 
của hai cô gái mắng chửi nhau. Tôi đã viết tất cả vào lá 
buôn này để tấu trình với đức vua Tích Lan. 

Vị quan cận thần nhận lấy lá buôn ấy về trình lên vua. Đức 
vua Tích Lan đọc lên cho mỗi người nghe, khi đọc xong, phán 
hỏi đối chứng hai nàng nữ tỳ: 

- Các ngươi chửi mắng những lời nhu vậy phải chăng? 

Cả hai nàng nữ tỳ ấy thú nhận: 

- Muôn tâu Hoàng thượng, thật vậy. 

Vì cả hai nàng nữ tỳ chửi mắng nhau đếm được 80.000 lòi, 
ngài Buddhaghosa viết hết không dư, không thiếu. 

Ngày ấy, đức vua Đại Khattiya cho phạt nàng nữ tỳ chửi 
mắng chủ nhân ấy là ba trăm ba chục ngàn ba trăm đồng, khi 
phạt xong, đức vua họp triều thần ban hành điều luật là: 

- Kể từ ngày nay trở đi, tàu bè nhẹ tránh tàu bè nặng, xe bò 
nhẹ tránh né xe bò nặng, ngưòd nhẹ tránh né người nặng. 



42 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Ban lệnh như vậy rồi, đức vua có ý muốn gặp ngài 
Buddhaghosa, bèn phán rằng: 

- Chủ nhân lá buôn này, ngài ở nơi nào? Làm sao ta gặp 
Ngài? 

Tất cả Bà-la-môn tà kiến ganh tỵ, tấu trình rằng: 

- Vị bhikkhu ấy là vị bhikkhu thương buôn, đến vì lọi ích 
thương mãi ở phía sau lái thuyền, bệ hạ không nên lưu ý, 
không nên tìm kiếm đảnh lễ làm chi. 

Đức vua Đại Khattiya không tin, cũng không nghe lời các 
Bà-la-môn, khi đã tin tưởng ân đức ngài Buddhaghosa như vậy 
đã im lặng. 





Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


43 


CHƯƠNG THỨ SÁU 

Đại Trưởng lão Buddhaghosa có sức mạnh, khi đức vua tán 
thán ân đức ngài Buddhaghosa vói câu kệ rằng: 

- Samanesu ca sabbesu Lankãdĩpe bahũsu ca tãdiso samano 
nãma diịịhaputta nayo idha tãdasam sĩlasampanno 
javapannam mahãtapam yo ca pasanno pũjeti sukhatn so 
upapajjayãti. 

Thật vậy, nhiều Bà-la-môn trong đảo Tích Lan này ta chưa 
từng thấy vị nào có trí tuệ hoạt bát như vị này, bậc Sa-môn có 
trí tuệ đầy đủ do giới và khổ hạnh như vậy. Neu ngưòd nào 
cung kính, cúng dường người ấy phát sanh an lạc trong thế 
gian này và thế giói khác, đức vua Tích Lan tán dương ân đức 
ngài Buddhaghosa như vậy. 

Kể từ đó trở đi, ngài Buddhaghosa đi đến nơi cư ngụ Sải vương 
trong đảo Tích Lan, đảnh lễ Sải vương rồi ngồi phía sau chư 
vị bhikkhu học Pháp Luật tại nơi cư ngụ Sải vương. 

Ngày nào ngài Buddhaghosa cũng ngồi nghe Sải vương dạy 
Pháp Luật. Một lần nọ, Sải vương dạy đến câu không rõ ràng 
trong Vô tỷ pháp, phát sanh nghi ngờ, không giải thích ý nghĩa 
được, cho tất cả chư Tăng lui ra, đi vào phòng suy đi xét lại 
cũng không thấy đoạn đầu hay đoạn sau. 

Ngài Buddhaghosa biết rõ đức Sải vương không thể giải thích 
ý nghĩa trong câu không rõ ràng đó, ngài viết ý nghĩa và điều 
giải thích xuống tảng đá, rồi trở về thuyền nơi cư ngụ của 
mình. 

Sau khi Sải vương từ phòng đi ra thấy chữ nơi tảng đá, chấm 
dứt sự hoài nghi, thấy rõ ràng điều giải thích ý nghĩa, Sải 
vương hỏi tất cả cư sĩ áo trắng rằng: 



44 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


- Chữ này ai đến viết đây? 

- Bạch Ngài, khi ngài vừa vào phòng, một vị bhikkhu khách 
viết. 

- Bây giờ vị ấy đi hướng nào? 

Các cư sĩ áo trắng cùng nhau đi tìm vị ấy. Cư sĩ áo trắng đến 
tìm gặp ngài Buddhaghosa ở phía sau thuyền, rồi thỉnh ngài đi 
đến nơi cư ngụ Sải vương. 

Sải vương hỏi rằng: 

- Chữ này hiền giả viết phải chăng? 

- Thưa vâng, bạch Ngài, tôi viết. 

Sải vương được nghe cũng vui mừng, hoan hỷ, thỏa thích rồi 
nói: 

- Này hiền giả, thiện trí thức, từ nay trở đi, hiền giả lãnh 
nhiệm vụ dạy Pháp Luật cho tất cả Tăng chúng, tôi xin giao 
tất cả Tăng chúng cho hiền giả. 

- Bạch Ngài, tôi đang có phận sự. 

- Hiền giả có phận sự gì? 

- Bạch Ngài, tôi được ngài Hòa thượng từ đảo Nam 
lambudĩpa phái đến đây để dịch Phật ngôn từ ngôn ngữ 
Tích Lan thành ngôn ngữ Magadha. 

Sải vương được nghe càng vui mừng, hoan hỷ, thỏa thích 
nhiều hơn trước, tán thán: 

- Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! Sải vương mới nói 
câu kệ trong Tương ưng rằng: 

Antojatã bahijatã 
Jatãya jatitã pajã 
Tam tam Gotama pucchãmi 
Ko imatn vijataye jatanti. 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


45 


“Nội triên và ngoại triên 
Chúng sanh bị triền phược 
Vì thế, hỏi Cồ Đàm (Gotama) 
Ai thoát khỏi triền này” 


Khi Sải vương vân câu kệ như vậy, ngài Buddhaghosa đáp 
câu kệ: 

Sĩle patitịhãya naro sapanỉĩo 
Cittam pannanca bhãvayarn 
Ẵtãpĩ nipako bhikkhu 
So imam vijataye jatanti 
Bhagavatã vuttarn 

Đức Thế Tôn thuyết: 

“Trú giới người có trí 

f 

nn A * ^ . A ^ _ s A ^ 

Tu tiên tâm và tuệ 
Nhiệt tâm mẫn Bhikkhu 
Vị ấy thoát triền này” 

Khi ngài Buddhaghosa đáp câu kệ như vậy, Sải vương tán 
thán: 

- Lành thay! Lành thay! Hiền giả hãy sáng tác Thanh tịnh đạo 
cho tôi xem trước một quyển. 

Ngài Buddhaghosa nhận lời, từ giã Sải vương trở về nơi cư 
ngụ của mình, khi mặt trời xế bóng ngày hôm đó, ngài 
Buddhaghosa sáng tác bộ Thanh tịnh đạo với cả chú giải. Ngài 
viết rất nhanh, sau khi đã sáng tác, hoàn thành bộ Thanh tịnh 
đạo, nghiêng mình nằm xuống nhắm mắt thiếp đi một chút, 
Thiên vương Đế Thích, chúa chư Thiên muốn tác giả viết 
nhiều quyển Thanh tịnh đạo, từ cung trời Đao Lợi bay xuống 
lấy bộ Thanh tịnh đạo ấy. Ngài Buddhaghosa thức dậy không 
thấy bộ sách của mình, rồi thắp đèn lên viết một bộ nữa, khi 



46 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


viết xong đặt bên đầu nhắm mắt ngủ nữa, Thiên vương Đế 
Thích lại cũng bay xuống lấy đi. Ngài thức dậy không thấy bộ 
kinh của mình, lại đốt đèn lên viết thêm bộ nữa, sau khi hoàn 
tất, suy nghĩ rằng: Không biết ai mà đến đây lấy bộ sách của 
ta. Có lẽ là Đố Thích, Phạm Thiên, Long vương, hay kim sí 
điểu nào? Lần này ta nên lấy y cột bộ sách vào thân của mình 
cho chắc chắn, để lơ đễnh sẽ biến mất nữa. Suy nghĩ như vậy 
rồi, ngài cũng lấy y cột bộ sách của mình rồi ngủ, đến lúc gần 
rạng đông, Thiên vương Đe Thích đem cả hai bộ sách ấy trả 
lại chỗ cũ. Khi bình minh, ngài Buddhaghosa thức dậy thấy cả 
ba bộ sách đầy đủ, vui mừng, hoan hỷ, thỏa thích. 

Ngài đi nhận đồ ăn khất thực vừa đủ nuôi mạng, thọ thực xong, 
ngài mang lấy cả ba bộ sách đến nơi cư ngụ Sải vương. Sải 
vương thấy cả ba bộ sách, sanh tâm kinh ngạc, hỏi rằng: 

- Tại sao hiền giả sáng tác đến ba bộ như vậy? 

Ngài Buddhaghosa bạch câu chuyện ấy vód Sải vương từ đầu 
đến cuối. Văn tự đã trình bày tư cách chữ trong ba bộ ấy đếm 
được ba trăm ba chục ngàn chữ. Sải vương cho đọc đối chiếu 
cả ba bộ sách ấy không hề sai lạc, nhầm lẫn từ tiếp đầu ngữ 
đến bất biến từ. Sải vương rất vui mừng, hoan hỷ, thỏa thích, 
tán thán ân đức trí tuệ của ngài Buddhaghosa, cho phép ngài 
Buddhaghosa dịch Phật ngôn từ ngôn ngữ Tích Lan ra ngôn 
ngữ Magadha. Khi ấy, dân chúng thành phố Tích Lan có tịnh 
tín ân đức trí tuệ của ngài Buddhaghosa nhiều hơn, ngài GTS 
Buddhaghosa này xuất hiện trong thành phố Tích Lan, như 
đức Phật Toàn Giác giáng sanh thuyết giáo. 





Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


47 


CHƯƠNG THỨ BẢY 

Ngài Buddhaghosa sống tại nơi ấy một cách khả ý, xin trú xứ 
thuận tiện để dịch Phật ngôn, Sải vương cho phép ở trong ngôi 
kim lâu bảy tầng, một vị đại trưởng lão trì tứ thanh tịnh giói 
cư ngụ tầng lầu thứ hai, một vị đại trưởng lão trì hạnh đầu đà 
trú tầng lầu thứ ba, một vị đại trưởng lão trì Kinh tạng ngự 
tầng thứ tư, một vị đại trưởng lão trì tạng Diệu Pháp ngụ tầng 
thứ năm, một vị đại trưởng lão trì Luật tạng trú tầng thứ sáu, 
một vị đại trưởng lão tu thiền trú tầng thứ bảy, tầng trệt còn 
bỏ trống, Sải vương cho phép GTS Buddhaghosa thọ trì hạnh 
đầu đà duy trì Pháp học Tam tạng. 

GTS Buddhaghosa sống nơi ấy, ngài chú tâm dịch Phật ngôn 
từ ngôn ngữ Tích Lan ra ngôn ngữ Magadha vô cùng nhanh 
chóng, mồi ngày lá buôn ấy từ từ hết đi, tìm không có lá buôn. 
Hằng ngày, ngài đi khất thực, tinh cần, nhẫn nại nhặt lá buôn 
rơi giữa đường về viết. 

Khi ấy, có một người đàn ông nghèo khổ, thấy ngài GTS 
Buddhaghosa nhặt lá buôn rơi theo dọc đường mang đi, nghi 
ngờ rằng: Ngài này nhặt lá buôn về làm gì? Bèn đi theo nhìn 
xem, biết ngài nhặt lá buôn ấy về viết Tam tạng, người đàn 
ông ấy đem lá buôn đến bỏ đầy dọc theo con đường ngài đi 
khất thực. Khi GTS Buddhaghosa nhặt lấy lá buôn ấy về viết 
Phật ngôn, người đàn ông ấy vui mừng, hoan hỷ, thỏa thích, 
tịnh tín, để vật thực vào trong giỏ hoa mang đến cúng dường 
ngài Buddhaghosa, ngài Buddhaghosa nói rằng: “Này cận sự 
nam, ông hãy đem vật thực này đi lên cúng dường vị bhikkhu 
sống trong tầng trên, vị ở tầng trên đó, cao quí hơn ta”. Người 
đàn ông ấy liền mang giỏ vật thực ấy đi lên cúng dường vị 
trưởng lão ở lầu hai, vị sống lầu hai ấy bảo mang giỏ vật thực 



48 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


lên cúng dường đại trưởng lão lầu ba, đại trưởng lão sống ở 
lầu ba dạy lên cúng dường đại trưởng lão ở lầu tư... liên tiếp 
lên cho đến đại trưởng lão sống trong tầng lầu thứ bảy, vị đại 
trưởng lão ở lầu bảy nói rằng: Này cận sự nam, vật thực này 
ông hãy mang xuống đi cúng dường vị cư ngụ ở tầng trệt, vị 
ấy có ân đức đặc biệt viết Phật ngôn mỗi ngày. Người đàn ông 
ấy mang giỏ vật thực trở xuống cúng dường ngài 
Buddhaghosa. GTS Buddhaghosa chia vật thực ấy ra bảy 
phần, thọ thực một phần, còn sáu phần ấy dạy cho thí chủ 
mang lên cúng dường sáu vị đại trưởng lão sống trong sáu tầng 
lầu, không tham nhận tất cả, chính sự thực hành này là phận 
sự tiến hành của GTS Buddhaghosa, suốt thòi gian không gián 
đoạn. Trong vòng ba tháng, GTS Buddhaghosa đã dịch xong 
Tam tạng từ ngôn ngữ Tích Lan ra ngôn ngữ Magadha, hoàn 
thành luôn tất cả chú giải (sớ giải và phụ sớ giải). 

Khi công việc phiên dịch Phật ngôn hoàn tất, ngài ra hạ trong 
ngày lễ tự tứ. Khi tự tứ xong, ngài bạch rõ với Sải vương rằng: 
Bây giờ, tôi đã hoàn tất việc phiên dịch Phật ngôn. Sải vương 
tùy hỷ rằng: Lành thay! Thiện thay! Tán dương ân đức ngài 
GTS Buddhaghosa với câu kệ: 

Pháp học lời giáo huấn 
Được đức Phật tuyên thuyết 
Khó thay gặp chánh Pháp 
Từ nay trở về sau 
Tôi nhìn thấy an lạc 
Biết rõ do oai lực (Ngài) 

Buddhaghosa đã dịch ra 
Ngôn ngữ Magadha 
Trước đó, tôi không biết 
Không thấy như đàn ong 
Không mắt, không nhìn thấy 
Bằng phang hay gồ ghề 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


49 


Chính nơi đây tôi thây 
An lạc được phát sanh. 

Tiếp theo đó, ngài Buddhaghosa cho chở bộ sách mà Đại 
Trưởng lão Mahinda viết thành ngôn ngữ Tích Lan chất thành 
bảy đống cao bằng bảy thớt tượng. Khi chất xong, ngài cho 
thiêu đốt trong nơi thanh tịnh gần đại bảo tháp lúc ấy. Khi đốt 
xong, ngài nhớ đến ân đức cha mẹ, rồi từ giã Sải vương trở về 
đảo Nam lambudĩpa. Sải vương chấp thuận, GTS 
Buddhaghosa lên thuyền cùng với tất cả đoàn thương buôn. 

Tất cả chư bhikkhu người Tích Lan thông suốt kinh điển 
Saủskrit chỉ trích ngài Buddhaghosa này chỉ biết dịch Tam 
tạng thôi, chớ ngài không thể biết kinh điển Saốskrit. Tất cả 
đoàn thương buôn bạn ngài Buddhaghosa nghe chư Tăng 
người Tích Lan chỉ trích như vậy, bèn thuật lại cho GTS 
Buddhaghosa. Ngài Buddhaghosa trở lên đi đến nơi cư ngụ 
Sải vương, bạch vói Sải vương rằng: Ngày mai, 15 hạ tuần, tôi 
sẽ thuyết pháp kinh điển Saủskrit cho tất cả hội chúng. Xin 
ngài cho cưu hội gần đại bảo tháp. Sải vương dạy cho tất cả 
cư sĩ áo trắng đi khắp cả thành phố thông báo dân Tích Lan. 
Tất cả hội chúng vui mừng, hoan hỷ, thỏa thích cùng nhau đến 
nghe Pháp thoại của ngài Buddhaghosa. 

Khi ấy, có một con chó mẹ nhớ tội lỗi từ trước, muốn thoát 
khỏi tội khổ trong bàng sanh, chó mẹ ấy dẫn dắt đàn con của 
mình đi nghe Pháp trong nơi cư ngụ ngài Buddhaghosa. Khi 
dẫn nhau đến gần nghĩa địa, thấy xác chết phụ nữ người ta vứt 
bỏ, chó con van xin chó mẹ cho ăn con mắt tử thi, chó mẹ ngăn 
cản: 

- Không nên ăn. 

- Tại sao mẹ ngăn cản không cho ăn? 



50 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


- Này các con, người nữ này măt nó xâu xí, nó thây vị 
Tăng, nó quay mặt làm lơ không thích nhìn, nó không có 
đức tin. 

- Neu nhu thế, con xin ăn cái miệng. 

Chó mẹ ngăn cản: 

- Không nên ăn, miệng nó xấu xa, nó chửi mắng người già 
cả. Thấy họ làm phước nó làm thinh, nó không tùy hỷ. 

- Neu như thế, con xin ăn trái tim. 

- Không nên ăn, tim nó xấu xa, nó không biết rõ ân đức 
Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. 

- Neu nhu thế con xin ăn cánh tay. 

- Không nên ăn vì cánh tay nó đánh ông, bà, cha mẹ, bạn 
bè. 

- Neu nhu thế con xin ăn cái chân. 

- Không nên ăn, chân nó xấu xa, nó không lễ trong chùa. 

Chó mẹ đã ngăn cấm con của mình như vậy, rồi vội vàng dẫn 
con đi nghe Pháp. 

Sáng hôm đó, ngài Buddhaghosa đi trở lại khất thực và sau khi 
thọ thực, ngài đi đến hội chúng đang cưu hội đầy đủ gần đại 
bảo tháp, lên pháp tọa cầm lấy cây quạt ngăn trước mặt. Ngài 
thuyết pháp tiếng Saủskrit như sau: 

Này những người sống trong xứ Tích Lan, có trí tuệ thông 
suốt, hãy nghe kinh điển Saủskrit mà tôi sẽ thuyết giảng trong 
lúc này. Tôi tên là Buddhaghosa sẽ giải thích cho quí vị nghe 
con ong thợ, chính con ong thợ này, khi suy nghĩ nhớ đến mỗi 
hương vị nào, dù xa 100 do tuần, chính con ong thợ ấy, có thể 
bay đến hút nhụy hoa. Vị bhikkhu sống trong Tích Lan nhu 
con ếch già nhìn ở trong hồ sen, không được thưởng thức 
hương vị hoa sen xinh đẹp. Con ong thợ ấy có thể như tôi, dù 
ở quốc độ xa 100 do tuần, khi nhớ đến Pháp bảo đức Phật, tôi 
đến tán dương sự duy trì chánh Pháp, vị Tăng mặc y ca-sa chế 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


51 


định là Sa-môn. Bậc thiện trí thức không cao thượng, chư 
Tăng trong Tích Lan chỉ trích tôi, tự hào chủ nhân hoa sen mà 
không thưởng thức hương vị hoa sen xinh đẹp, tôi đây được 
nghe Pháp của đức Phật thuyết giảng, Pháp của ngài như hoa 
sen đáng tán dương, đáng nương nhờ, đáng cúng dường. Tại 
sao vị Tăng chỉ trích tôi, khi được nghe tôi nói tiếng Tích Lan 
thông thạo như Saốskrit như vậy, sự chỉ trích được tịnh chỉ vói 
Pháp vị ngôn ngữ Tích Lan do trường họp như vậy. 

Lẽ thường từ xưa, có ngưòd biết hơn hoặc bằng nhau thường 
chỉ trích nhau. Này tất cả hiền giả, chư hiền hãy nghe Pháp vị 
đặc biệt tuyên thuyết bằng cổ ngữ đức Phật, bậc có tiếng tốt 
lan xa, ngài biết tâm đại thiện có trạng thái hoan hỷ, tầm cầu 
kết quả chân chính, như là kiến tạo chùa, phết vàng tượng 
Phật, đào ao, xây tháp, gieo giống lành, thuyết pháp và đắp 
tượng, tạo nơi đi kinh hành, khi chú tâm suy nghĩ mỗi điều gì 
thiện và quả thiện, do phạm vi pháp của đức Phật thuyết. 
Người ác suy nghĩ cướp giựt, lừa đảo tài sản, lén lút trộm 
cưóp, khen nhau tốt. Một người ác nói: Ta sẽ trộm cướp lấy 
cho được, không nên nóng nảy. Rồi nhanh tay hơn đã trộm 
được tài sản của nhiều người. Neu không lấy, bị nguy hiểm 
đến chết, chịu khổ về sau. Người ác phía sau giựt lấy, trộm 
cưóp không được, thường oán thù, oan trái, nếu tôi còn sống 
hai, ba ngày ấy, ai phản đối với sự khéo tay của tôi khó biết về 
sau. 

Khi bậc thiện trí thức duy trì Pháp, suy nghĩ không thấu suốt 
cũng than khóc rằng: Đức Phật tối thượng cao quí đã viên tịch, 
bậc thiện trí thức cao thượng hơn tôi đã Níp-bàn. Khi suy nghĩ 
dịch không được, không nơi nương nhờ hỏi han về sau cũng 
khóc than vô ích. Này tất cả hiền giả, tôi nói tiếng Tích Lan 
luôn cả Saủskrit huyền bí không có nền tảng, tất cả hiền giả, 
gia đình, dòng giống Bà-la-môn thuộc về địa phương và quốc 



52 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


vương Trung Hoa, Chiêm thành, Bà-la-môn, đạo sĩ, hành giả 
là giáo thọ sư đặc biệt, hãy nghe cho rõ ràng văn cú, đạo pháp, 
tôi là GTS Buddhaghosa nói cho quí vị nghe, đất là một loại 
đất, người siêng năng mang đi in thảnh viên gạch, thành miếng 
ngói để bán thu tiền, bạc và vàng, đôi khi làm thành cái hủ, cái 
bình, cái chậu để bán. Người thợ đôi khi làm khác nhau, theo 
ngôn ngữ gọi là đồ gốm khác nhau, đặc biệt đem từ quốc độ 
Trung Hoa, Chiêm thành mỗi thời. Còn Thái Lan cũng lấy đất 
làm cái bình, nồi đất. Vàng là một loại vàng tốt đẹp đặc biệt 
theo vị thầy chỉ dạy vàng, ngưòd thợ kim hoàn gom vào khắc 
thành vật trang sức khác nhau, vài người làm thành bông tai, 
dây chuyền, kiềng vàng, nạm kim cương được hoàng gia đeo, 
vật trang điểm xinh đẹp, lạ mắt chiếu sáng như ánh lửa, tất cả 
đây nương vào một thứ vàng theo từ ngưòd thợ khéo léo có thể 
làm khác nhau. Cũng vậy, Tam tạng Pháp bảo của bậc Đạo sư, 
bậc thiện trí thức có trí tuệ thiện xảo dịch cho đúng, hợp theo 
ý nghĩa pháp đó cũng rất khó khăn. 

Như con bò mẹ thường có màu sắc khác nhau, đôi khi đen, 
một vài vá, đôi khi trắng khác nhau rất nhiều, nhưng sữa bò ấy 
không khác nhau, sữa ấy chỉ màu trắng giống nhau, vị giống 
nhau. Chúng ta, một người sanh trong xứ Tích Lan, một sanh 
trong đảo lambudĩpa, hai đảo này cách xa nhau, nhưng sữa mẹ 
không khác nhau, thường giống nhau mỗi làng, mỗi thành phố 
và pháp bậc Toàn Giác không khác nhau. Luật theo Luật, Kinh 
điển theo Kinh điển, Thắng pháp theo Thắng pháp; pháp vị 
không khác nhau, khiến cho thành tựu đạo quả Níp-bàn nhu 
nhau, một phương pháp suy niệm theo đệ nhất nghĩa pháp nhu 
tất cả chúng ta đây. Mặt, mắt, mũi, tay, chân giống nhau, chỉ 
khác nhau thổ ngữ Thái, Trung Hoa, Chiêm Thành... Người 
sanh trong thế gian này, cư sĩ, hoặc Sa-môn hay Bà-la-môn, 
khi thực hành tà đạo, ác hạnh, bất thiện cũng sa vào địa ngục, 
chịu đựng khổ thọ (giống nhau). Neu người có trí tuệ, bố thí, 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


53 


trì giới cũng tái sanh trong sáu cõi trời Dục giới, tiên nữ đoanh 
vây, thiên sản lộng lẫy, rực rỡ vói thiện hạnh mà ta thực hành. 
Tôi là Buddhaghosa thuyết pháp theo câu kệ mà bậc đạo su 
thuyết, kể từ nay trở đi, dân Tích Lan và bhikkhu Tăng học 
thuộc lòng, khi không thuộc lòng làm sao biết rõ điều học của 
đấng Thập Lực. Tôi là Buddhaghosa tiến hành theo lời dạy 
của ngài Mâu Ni cứu tinh đạo su, tinh tấn dịch pháp của bậc 
Đại Từ Bi từ ngôn ngữ Tích Lan thành ngôn ngữ Magadha 
gồm PãỊi, chú giải, sớ giải. Lại nữa, (tất cả) vị bhikkhu chỉ 
trích tôi rằng: “Ngài thông thạo Saủskrit ngữ mà không biết 
tiếng Tích Lan”. Khi đuợc nghe tôi thuyết pháp bằng văn 
chuơng Tích Lan, quí vị sẽ hoan hỷ. 

Khi chấm dứt thời pháp, tất cả hội chúng tháo vải trang sức ra, 
cung kính cúng duờng Pháp thoại ấy nhiều hơn, vải trang sức 
ấy chất cao khoảng bảy thớt tuợng. Ngài không nhận sự cúng 
duờng ấy, xuống pháp tạo, đảnh lễ Sải vuơng, rồi từ giã các 
bậc đại truởng lão về thuyền cùng vói tất cả đoàn thuơng buôn. 
Tất cả đồ vật ấy, ngài dạy đem bố thí cho nguòi nào tùy ý, 
những nguời hành khất, kẻ hát dạo, kẻ xin ăn nhận sự bố thí 
một cách thích hợp vói niềm hoan hỷ. 





54 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


CHƯƠNG THỨ TÁM 

Khi thuyền trương buồm rời khỏi bến ra cửa biển, GTS 
Buddhaghosa ban huấn từ cho tất cả đoàn thương buôn rằng: 

“Này tất cả chư quí vị, thuyền chạy được giữa đại dương do 
nhờ sức mạnh gió, tôi cùng tất cả quí vị đi đến bến tàu được 
an lạc nhiều, do nhờ chiếc thuyền này, nhu thế nào thì tất cả 
mọi người đi đến nhàn cảnh thiên giói, thọ hưởng thiên sản, 
hạnh phúc cao thượng, nương nhờ với sức mạnh phước báu 
cũng như thế ấy. Lẽ thường, chúng sanh thọ sanh nơi nhàn 
cảnh hưởng nhiều phúc lạc do nhờ phước báu, vì thế, tôi cùng 
quí vị tinh cần tạo cho nhiều công đức. Chính thiện nghiệp này 
đưa đến an lạc trong nhàn cảnh, thọ hưởng tài sản hạnh phúc 
cao quí trong thế gian khác”. Ngài Buddhaghosa ban huấn từ 
cho tất cả đoàn thương buôn như vậy. 

Khi thuyền chạy nhanh đến bến đảo Nam lambudĩpa, GTS 
Buddhaghosa từ giã tất cả đoàn thương buôn lên khỏi thuyền, 
cầm lấy y bát của mình đi đến nơi cư ngụ ngài Hòa thượng, 
bạch rõ từ đầu đến cuối, xả bỏ hình phạt, xin ngài Hòa thượng 
tha thứ tội lỗi. Rồi ngài về nhà cha mẹ. Cha mẹ hoan hỷ cúng 
dường, vật thực thượng vị loại cứng, loại mềm, vui mừng, thỏa 
thích hỏi thăm. Ngài Buddhaghosa kể chuyện cho cha mẹ nghe 
như trước. 

Sống được thòi gian lâu, cha mẹ GTS Buddhaghosa từ trần, 
tái sanh trên cung trời Tusitã. Tất cả ngưòd nô tỳ, công nhân 
đều an trú trong lời huấn từ của GTS Buddhaghosa, khi mạng 
chung được sanh lên nhàn cảnh. Một vài người ra đi theo hạnh 
nghiệp. 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


55 


GTS Buddhaghosa, khi cha mẹ đã mạng chung, ngài làm lê an 
táng thiêu xác cha mẹ, ngài hoan hỷ cúng dường đại bồ đề luôn 
không gián đoạn, tinh cần thực hành phận sự nơi đại bồ đề, tán 
dương đại bồ đề. 

Thật vậy, bậc Chánh Đẳng Giác cao quí, tối thượng hơn chúng 
sanh, chư Thiên, nhân loại, Đế Thích, phạm Thiên, Diêm 
vương, Dạ xoa, A-tu-la, Càn-thát-bà. Đức Phật, ngài đã chiến 
thắng được Ma vương, quân ma và giác ngộ bồ đề trí, do 
nương nhờ gốc cây đại bồ đề, người nào ủng hộ đại bồ đề, 
cúng dường đại bồ đề như cúng dường đối với đức Phật, người 
ấy sẽ thoát khỏi tất cả khổ não, do quả báo cung kính, cúng 
dường bồ đề ấy. Ngài Buddhaghosa tán dương ân đức đại bồ 
đề như vậy. 

Sống không bao lâu, khi gần hết tuổi thọ, ngài niệm tưởng đến 
giới hạnh mà mình thọ trì, niệm tưởng ân đức của bậc Chánh 
Đẳng Giác. Khi ngài từ trần, tái sanh về cung trời Tusitã, thọ 
hưởng thiên sản trong thiên cung thất bảo cao mười hai do 
tuần, có một ngàn tiên nữ tùy tùng, về sau, khi Bồ-tát 
Metteyya giáng sanh giác ngộ trong thế gian này, ngài giáng 
sanh là bậc Thinh văn của đức Phật Tổ Metteyya như ngài 
Sãriputta tối thượng hơn tất cả chư Thinh văn về trí tuệ, không 
chướng ngại trong các pháp cần giác ngộ. 

Khi ngài Buddhaghosa từ trần, tất cả chư Thiên và nhân loại 
cùng nhau làm giàn hỏa táng với xích trầm trang điểm các vật 
trang sức xinh đẹp, tắm rửa thi hài ngài với nước thơm, an vị 
thi thể vào kim quan, rưới nước thơm với tâm thành kính cúng 
dường nhiều cách khác nhau như thổi kèn, tù và và các nhạc 
cụ, thỉnh quan tài đặt trên lầu, tứ vật dụng để cầu siêu, sau khi 
đưa lên giàn hỏa táng xích trầm, thiêu thi hài Ngài, các hương 
thơm bay tỏa khắp nơi. Khi phận sự hỏa táng đã xong, tìm lấy 
xá lợi đặt trong khung viên đại bồ đề, cùng nhau cung kính. 



56 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


cúng dường xá lọd vói nhiêu sự cung kính cúng dường khác. 
Những người do năng lực quả báo cung kính cúng dường xá 
lợi ngài Buddhaghosa, khi tan rã ngũ uẩn, chấm dứt mạng 
sống, từ giã cõi nhân loại, tái sanh trong Thiên giói, thọ hưởng 
Thiên sản, hạnh phúc an lạc nơi ấy. 

Lịch sử ngài GTS Buddhaghosa mà tôi gọi là Kiết Tường đại 
trưởng lão (Maốgalamahathero) dịch theo phương pháp học 
thuộc lòng nơi cư ngụ giáo thọ sư thòi xưa đã chấm dứt chỉ 
bấy nhiêu. 


DỨT LỊCH SỬ NGÀI BUDDHAGHOSA 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


57 


THANH TỊNH ĐẠO 


PHÀN GIỚI 

Thành kính đảnh lễ đức Thế tôn, bậc ứng cúng Arahant, Chánh 

Đẳng Giác. 

GIẢI THÍCH VẤN ĐÁP 

Sĩle patitthãya naro sapanno 
Cittam pannanca bhãvayarn 
Ẫtãpĩ nipako bhikkhu 
So imarn vijataye jatanti 

“Trú giói người có trí 

. f 

Tu tiên tâm và tuệ 
Nhiệt tâm, mẫn tỳ kheo 
Vị ấy thoát triền này”. 

Câu kệ này được đức Thế Tôn thuyết như vậy. 

Tại sao đức Thế Tôn thuyết câu kệ ấy? 

Được nghe rằng: Khi đức Thế Tôn đang ngự tại Sãvatthi - Xá 
Vệ - lúc về đêm có một vị thiên tử sau khi đi đến yết kiến, đã 
hỏi câu kệ này để diệt trừ hoài nghi của mình: 

Antojatã bahijatã 
Jatãya jatitã pajã 
Tam tam Gotama pucchãmi 
Ko imam vijataye jatanti. 



58 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


“Nội triên và ngoại triên 
Chúng sanh bị phược triền 
Vậy hỏi đức Gotama 
Ai thoát khỏi triền này?” 

Câu kệ ấy có đại ý tóm tắt như vầy: Gọi là jatã (triền) - đó là 
đồng nghĩa của khát ái giống như mắc lưód jãliniyã. Thật vậy, 
khát ái ấy gọi là triền như rừng rậm, tức là dày đặc bụi tre gai... 
do ý nghĩa móc dính lẫn nhau, sanh khởi luôn luôn do khả 
năng thăng trầm trong các đối tượng như cảnh sắc... Cũng 
chính khát ái này gọi là nội triền và ngoại triền do sanh khởi 
trong vật dụng của ta và vật dụng của ngưòd khác, trong nội 
và ngoại xứ. Chúng sanh bị phược triền là phát sanh móc dính 
lẫn nhau như vậy. 

Giải rằng: như cây tre bị bụi tre... móc dính lẫn nhau thế nào, 
thì người ta nói rằng: Tất cả chúng sanh bị ái dục triền ấy móc 
dính lẫn nhau cũng như thế đó, do nhân nào các chúng sanh bị 
ái dục triền móc dính lẫn nhau như vậy, Bạch đức Gotama? 
Do nhân đó, tôi mói hỏi Ngài. Các Thiên tử thường gọi Thế 
Tôn bằng tên tộc là đức Gotama. Câu kệ nói: “Ai thoát khỏi 
triền này?” Tức là người nào có khả năng tháo gỡ triền phược 
này sau khi bị móc dính lẫn nhau mà trong tam giói đã tồn tại 
như vậy. 

Đức Thế tôn, bậc trí tuệ du hành không bị chướng ngại trong 
tất cả pháp, là chư Thiên của chư Thiên, là chư Thiên trên chư 
Thiên, là Đế Thích trên Đế Thích, là Phạm thiên trên phạm 
Thiên, là bậc can đảm với tứ vô sở úy trí, bậc duy trì thập lực 
trí. Bậc vô chướng ngại trí, là đấng toàn nhãn, để đáp lời vị 
thiên tử ấy, ngài đã thuyết câu kệ này: 

“Trú giới người có trí 
Tu tiến tâm và tuệ 
Nhiệt tâm, mẫn Bhikkhu 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


59 


Vị ây thoát triền này 

Bây giờ tôi giải thích 
Như thật ý nghĩa giói 
Khác nhau câu kệ này 
Được ẩn sĩ diễn thuyết 
Thiện nam được xuất gia 
Mà rất khó đạt được 
Trong pháp bậc chiến thắng 
Khi không biết nhu thật 
Thanh tịnh đạo hội họp 
Các ân đức nhất là 
Giói, an ổn, chánh trực 
Hành giả muốn thanh tịnh 
Tinh cần cũng không thể 
Đạt được sự trong sạch 
Tôi nói Thanh tịnh đạo 
Nương pháp đại trưởng lão 
Trú tại Đại tinh xá 
Khéo thuyết giảng thanh tịnh 
Gieo hoan hỷ thiện nam 
Tinh cần giáo pháp này 
Thanh tịnh đạo tôi nói 
Một cách cung kính vậy 
Chư Tôn muốn thanh tịnh 
Tất cả xin chú tâm. 


ở đây nên biết: Níp-bàn thoát ly tất cả nhơ bẩn tội lỗi, hoàn 
toàn trong sạch tuyệt đối gọi là visuddhi (thanh tịnh), Phương 
pháp dẫn đến giác ngộ gọi là maggo (đạo), con đường của sự 
trong sạch ấy là vỉsuddhỉmaggo (Thanh tịnh đạo), nghĩa là tôi 
sẽ nói Thanh tịnh đạo ấy như vậy. 



60 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Chính Thanh tịnh đạo ấy, vài nơi được đức Thế Tôn thuyết do 
khả năng pháp quán như: 

“Sabbe sankhãrã aniccãti 
Tadã pannãya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa maggo visuddhiyã ” 

“Khi nào thấy với tuệ 
Tất cả hành vô thường 
Khi ấy yếm ly khổ 
Đó là Thanh tịnh đạo”/ 

Vài nơi được đức Thế Tôn thuyết do khả năng thiền và trí tuệ 
như: 

“Natthi jhãnam apannassa 
Natthi paMã ajhãyino 
Yamhi jhãnanca pannã ca 
Sa ve nibbãnasantike 

“Không thiền, không có tuệ 
Không tuệ, không có thiền 
Ai có thiền và tuệ 
Vị ấy gần Níp-bàn”/ 

Vài nơi được bậc đạo sư thuyết do khả năng nghiệp... như: 

“Kammam vijjã ca dhamme 
Sĩlarn jĩvitamuttamam 
Etena maccã sujjhantỉ 
Na gottena dhanena vã ” 

“Nghiệp, minh và tâm pháp 
Giói và tối thắng mạng 
Chính những diệu pháp ấy 


‘ Tiêu bộ kinh, Pháp cú, 25-51. 
^ Tiểu bộ kinh, Pháp cú, 25-65. 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


61 


Khiên chúng sanh thanh tịnh. 

Không phải vì dòng họ 
Không phải vì tài sản”.^ 

Vài nơi được đức Như Lai thuyết do khả năng giới... như: 

“Sabbadã sĩlasampanno 
Panỉĩavã susamãhỉtã 
Ẩraddhavĩriyo pahitatto 
Ogham tarati duttaranti 

‘TSÍgười luôn đầy đủ giới 
Trí tuệ, khéo định tĩnh 
Chí siêng năng dõng mãnh 
Vượt bộc lưu khó vượt”."^ 

Vài nơi đã được đức Thập Lực thuyết do khả năng niệm xứ 
như: “Ekãyano ayam bhikkhave maggo sattãnarn visuddhiyã 
...pe... nibbãnassa sacchikiriyãya yadỉdam cattãro 
satipaỊỊhãnãti (Này chư Bhikkhu, đây là con đường độc nhất 
dẫn đến thanh tịnh cho các chúng sanh... như trên... làm cho 
thấy rõ Níp-bàn, đó là tứ niệm xứ)^. 

Trong tứ chánh cần cũng như vậy. 

Nhưng theo lối phân giải nàỵ được đức Thế Tôn đề cập về giói 
đức. ở đây, tôi sẽ giải tóm tắt như sau: 

- Gọi “trú giói” là đã vững chắc trong giới. Lời này giải rằng: 
ngưòd thực hành cho đầy đủ giói hạnh ở đây, ngài gọi là 
vững chắc trong giói, do đó, sự thực hành cho đầy đủ giói 
hạnh gọi là trú trong giới. Đây là ý nghĩa trong điều này. 

- Gọi “người” là nhóm chúng sanh. 


^ Tương ưng hộ kinh, Thiên Hữu kệ, 15 - 58. 
* Tương ưng hộ kinh, Thiên Hữu kệ, 15 - 74. 
^ Trường bộ kinh, Đại phâm, 10-325. 




62 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


- Câu nói “có trí” là người có trí tuệ, vì liên quan với trí tuệ 
tâm tái tục, họp thành ba nhân sanh từ nghiệp. 

- Câu nói “tu tiến tâm và tuệ” là khiến cho tiến hành định và 
tuệ quán. Trong nơi đây, “định” được ngài thuyết chủ yếu 
là tâm, nhưng “quán” đã được ngài đề cập vói danh từ là 

tuệ. 

• 

- Gọi “nhiệt tâm” là sự tinh cần. Thật vậy, sự tinh cần ngài 
gọi là nhiệt tâm do ý nghĩa tinh tấn thiêu đốt phiền não. Sự 
tinh cần hiện có đối với vị bhikkhu ấy, do đó gọi là người 
có nhiệt tâm. 


Lời nói “mẫn” là sự thận trọng, nghĩa là thành tựu với trí 
tuệ ấy, nhưng theo câu này trình bày luôn luôn gìn giữ trí 
tuệ - pãrihãrikapannã. 

Thật vậỵ, trong câu kệ trả lời này, trí tuệ đã đề cập đến 
ba lần, ba lần ấy: 

. Thứ nhất là trí tuệ tục sanh - jãtipannã. 

. Thứ nhì là tuệ quán - vipassanãpaniỉa. 

. Thứ ba là luôn luôn gìn giữ trí tuệ dẫn đầu trong tất cả 
phận sự - sabbakiccaparinãyikapãrikapannã. 


Câu nói “Bhikkhu”, người nào nhìn thấy sợ hãi trong luân 
hồi, vị ấy là Bhikkhu. 

Câu nói “ai thoát khỏi triền này” là vị bhikkhu hội đủ sáu 
pháp: 

. Một do giói hạnh này. 

. Một do định đã trình bày tự nhiên có tâm làm chủ 
. Với ba loại trí tuệ này. 

. Và một sự tinh cần. 


r \ 

Ví như người đàn ông đang đứng trên mặt đât, câm thanh 

7 -ím 

gươm bén có thê phá sạch bụi tre lớn như thê nào, cũng như 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


63 


thế ấy, vị bhikkhu đứng vững trên đất là “giới”, cầm thanh 
gươm tuệ quán đã được mài trên đá là “định”, bằng bàn tay 
luôn luôn gìn giữ trí “tuệ”, được sự ủng hộ của “tấn lực” có 
thể phá sạch, chặt đứt, cắt tuyệt tất cả rừng ái dục ấy trong cá 
tánh của ta. 

Lại nữa, trong sát-na Thánh đạo vị ấy gọi là đang cắt tuyệt 
rừng triền, nhưng sát-na Thánh quả gọi là người đã cắt tuyệt 
rừng triền, trở thành bậc xứng đáng cúng dường tối thượng 
của thế gian luôn cả Thiên giói, do đó, đức Thế Tôn đã thuyết; 

“Trú giới người có trí 

f 

nn A * ^ . A ^ _ s A ^ 

Tu tiên tâm và tuệ 
Nhiệt tâm, mẫn Bhikkhu 
Vị ấy thoát triền này”. 

Trong câu kệ ấy giải rằng: người có trí là vị không còn phận 
sự gì cần phải thực hành với trí tuệ này nữa, vì do năng lực 
nghiệp cũ, trí tuệ của vị ấy đã thành tựu, nhưng ở đây, nhiệt 
tâm và mẫn là người thực hành không gián đoạn do khả năng 
tinh tấn đã được thuyết, thực hành tĩnh giác do khả năng trí 
tuệ, trở thành trú trong giói, nên tu tiến chỉ-quán được ngài 
thuyết do khả năng tâm và tuệ. Nơi đây, đức Thế Tôn thuyết 
Thanh tịnh đạo chủ yếu giới, định, tuệ. 

Thật vậy, ở phần này thường đề cập: tam học, ba loại toàn 
thiện Phật giáo, trạng thái chứng đắc tam minh... Sự tránh xa 
hai cực đoan thực hành trung đạo, phương pháp thoát khỏi khổ 
cảnh, sự diệt trừ phiền não do ba điều kiện: Pháp đối nghịch 
với vi phạm tội lỗi, sự tẩy sạch ba phiền não và nguyên nhân 
trở thành bậc Thất lai, ... 

Những điều ấy là thế nào? 

Giải rằng: vì nơi đây tăng thượng giới học được ngài thuyết 
do giói, tăng thượng tâm học được ngài thuyết do định, tăng 
thượng tuệ học được ngài thuyết do trí tuệ. 



64 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Lại nữa: 

- Sơ thiện Phật giáo ngài đã thuyết về giới, vì giới là bước 
đầu tiên của Phật giáo như câu PãỊi: ‘'Ko cãdi kusalãnam 
dhammãnam ? Sĩlanca suvisuddham - cái gì là đoạn đầu của 
các thiện pháp? Giới khéo trong sạch, đó là đoạn đầu.®” Và 
PãỊi nói: ''Sabbapãpassa akaranam - không làm mọi điều 
ác^”, chính giới ấy gọi là toàn thiện do dẫn đến các ân đức 
như không nóng nảy v.v... 

- Trung thiện Phật giáo ngài đã thuyết về định, vì định là 
đoạn giữa của Phật giáo như câu PãỊi: "'Kusalassa 
upasampadã - thành tựu các hạnh lành®”, chính định ấy gọi 
là toàn thiện bởi dẫn đến những công đức như các loại thần 
thông v.v... 

- Hậu thiện Phật giáo ngài đã thuyết về tuệ, như câu PãỊi: 
“Sacittapariỵodapanam etam buddhãna sãsanam - giữ tâm 
ý trong sạch, đó lòd chư Phật dạy^”, trí tuệ là cuối cùng của 
Phật giáo, bởi trí tuệ cao thượng và chính nó là toàn thiện 
do hướng dẫn trở thành ngưòd kiên tâm trong cảnh tốt và 
cảnh không tốt, đúng như Phật ngôn: 

“Như tảng đá kiên trì 
Gió thổi không lay chuyển 
Cũng vậy, giữa khen chê 
Bậc hiền trí không động^°” 

Lại nữa, đức Phật đã tuyên bố: 

- Trạng thái đắc chứng tam minh do giới, vì người đắc chứng 
tam minh cần phải nương nhờ thành tựu giói hạnh, vượt qua 
điều đó không đắc chứng được. 


^ Tương ưng hộ kinh, thiên Đại phẩm, 19-220. 
^ Trường bộ kỉnh, Đại phâm, 10-57. 

^ Trường bộ kinh, Đại phâm, 10-57. 

^ Trường bộ kinh, Đại phấm, 10-57. 

Tiểu bộ kinh, Pháp cú, 25-25. 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


65 


- Trạng thái đăc chứng sáu thăng trí ngài đã thuyêt do định, 
vì người đắc chứng sáu thắng trí cần phải nương nhờ thành 
tựu định, vượt qua khỏi điều đó không đắc chứng được. 

- Trạng thái đắc chứng tứ đạt thông ngài đã thuyết do trí tuệ, 
vì người đắc chứng tứ đạt thông cần phải nương nhờ thành 
tựu trí tuệ, nương vào nguyên nhân khác, không đắc chứng 
được. 

Sự tránh xa cực đoan đắm say trong dục lạc đã được ngài 
thuyết do giới; sự tránh xa cực đoan tự thực hành khổ hạnh đã 
được ngài thuyết do định; sự thực hành trung đạo đã được ngài 
thuyết do tuệ. 

Lại nữa, phương pháp giải thoát khỏi khổ cảnh đã được đức 
Phật thuyết do giói, phương pháp giải thoát khỏi Dục giới đã 
được ngài thuyết do định, phương pháp giải thoát khỏi tất cả 
hữu đã được ngài thuyết do tuệ. 

Lại nữa, sự diệt trừ phiền não do khả năng diệt trừ từng phần 
đã được đức Thế Tôn thuyết về giới; sự diệt trừ phiền não do 
khả năng đè nén đã được ngài thuyết về định; sự diệt trừ phiền 
não do khả năng đoạn tận đã được ngài thuyết về tuệ. 

Cũng vậy, pháp đối nghịch vi phạm các phiền não đã được bậc 
đạo sư thuyết do giói; pháp đối nghịch phiền não chướng ngại 
đã được ngài thuyết do định; pháp đối nghịch tùy miên phiền 
não đã được ngài thuyết do tuệ. 

Lại nữa, sự tẩy sạch phiền não ác hạnh được đức Từ Phụ thuyết 
về giói, sự tẩy sạch phiền não ái dục đã được ngài thuyết về 
định, sự tẩy sạch phiền não tà kiến đã được ngài thuyết về tuệ. 

Cũng vậy, nguyên nhân đắc thành bậc Thất lai và bậc Nhất lai 
đã được đức Như Lai thuyết do giói, nguyên nhân đắc thành 
bậc Bất lai đã được ngài thuyết do định, nguyên nhân đắc 
thành bậc ứng cúng Arahant đã được ngài thuyết do tuệ, bởi 



66 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


vì, bậc Thất lai được tuyên bố là ngưòd thực hành đầy đủ trong 
các giói hạnh, bậc Nhất lai cũng vậy, nhưng bậc Bất lai được 
thuyết là người thực hành đầy đủ trong định, riêng bậc ứng 
cúng Arahant là ngưòd thực hành đầy đủ trí tuệ. 

Như vậy, đây là chín ân đức được bậc Chánh Đẳng Giác đề 
cập đến: 

- Tam học 

- Ba loại toàn thiện Phật giáo. 

- Trạng thái đắc chứng nhất là tam minh. 

- Sự tránh xa hai cực đoan và thực hành con đường 
trung đạo. 

- Phương pháp giải thoát khỏi khổ cảnh... 

- Sự diệt trừ phiền não do ba điều kiện... 

- Pháp đối nghịch vi phạm nhất là tội lỗi. 

- Sự tẩy sạch cả ba phiền não. 

- Nguyên nhân đắc thành bậc Thất lai... 

Và được ngài tuyên thuyết ba ân đức khác như vậy. 





Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


67 


CHƯƠNG THỨ NHẤT 
GIỚI XIẺN MINH 

Thanh tịnh đạo ấy dù đã được đức Như Lai thuyết chủ yếu 
giới, định, tuệ hội họp nhiều ân đức như vậy, nhưng thuyết rất 
tóm tắt không đủ nâng đỡ cho mọi người, do đó, để trình bày 
chi tiết Thanh tịnh đạo, trước hết có câu hỏi này đề cập về giới. 

- Giới là gì? 

- Gọi là giới do ý nghĩa thế nào? 

- Trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận của giới là 

gì? ■ 

- Giới có quả báo thế nào? 

- Giới có bao nhiêu loại? 

- Cái gì là sự nhơ bẩn của giới? 

- Cái gì là sự trong sạch của giói? 

Trong các câu hỏi ấy có lòi giảng: 

I. Câu hỏi: Giói là gì? 

Các pháp như cố ý tránh xa sát sanh..., hay thực hiện cho 
đầy đủ các phận sự cần phải hành gọi là giới, như trong bộ 
Patisambhidãmaggo (Đạt thông đạo) được trưởng lão 
Sãriputta thuyết: 

Hỏi: Giới là gì? 

Đáp rằng: cetanã sĩlam - cố ý gọi là giới, cetasikam sĩlam 

- tánh gọi là giói, samvaro sĩlam - thu thúc gọi là giới, 
avĩtikkamo sĩlam - sự không vi phạm gọi là giới.^^ 


Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo, 31-64. 




68 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Trong các giới ây, người cô ý tránh xa sát sanh... hay người 
thực hiện cho đầy đủ các phận sự cần phải hành gọi là cố ý 
giới. Người kiêng cữ tránh xa sát sanh... gọi là tánh giới. Lại 
nữa, cố ý giới, tức là cố ý từ bỏ bảy nghiệp đạo như sát sanh..., 
tánh giới là các pháp vô tham ác, vô sân ác và chánh kiến, như 
đã được đức Phật thuyết: “Người đã từ bỏ tham ác, trú với tâm 
vô tham^^“. 

Vấn đề thu thúc gọi là giói, giải rằng: bậc thiện trí thức nên 
biết có năm loại thu thúc: 

. Pãtỉmokkhasamvaro: biệt biệt giải thoát thu thúc 
. Satisamvaro: niệm thu thúc. 

. Nãnasamvaro: trí thu thúc. 

. Khantisamvaro: nhẫn thu thúc. 

. Viriyasamvaro: tinh tấn thu thúc. 

- Trong những thu thúc ấy, lời nào được thuyết: “Người đã 
đi đến, đi đến gần chế ngự trong biệt biệt giải thoát giới”^^, 
đây gọi là biệt biệt giải thoát thu thúc. 

- Lời nào được thuyết: “Phòng hộ nhãn quyền, đạt đến chế 
ngự trong nhãn quyền... đây gọi là niệm thu thúc. 

- Đức Thế Tôn đáp lời thanh niên Ạịita: 

“Hỡi này Ajita! 

Dòng nước nào trong đời 
Chánh niệm được ta nói 
Chế ngự các dòng nước 
Và chính do trí tuệ 
Đóng lại các dòng nước”.^^ 


Trường bộ kinh, giới uẩn, 9-55. 

Tạng Thắng Pháp, bộ Phân tích, 36-331. 

Tăng chi hộ kinh, Ba chi, 20-143. 

Tiểu bộ kinh, Kinh tập 25-530, Tiểu bộ kinh, Tiểu Xỉển minh, 30-16 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


69 


Đây gọi là trí thu thúc. Sự thọ tứ vật dụng cũng xêp vào trí thu 
thúc này. 

- Pháp môn nào được đức Thế Tôn thuyết: “Người chịu đựng 
sự lạnh, sự nóng,... đây gọi là nhẫn thu thúc. 

- Pháp môn nào mà đức Phật đã thuyết: “Vị ấy không chấp 
nhận dục tư duy đã phát sanh... đây gọi là tinh tấn thu 
thúc, giới dưỡng mạng thanh tịnh cũng xếp vào tinh tấn thu 
thúc này. 

Cả năm loại thu thúc nhu đã giải, sự tránh xa vật xảy ra tai nạn 
của thiện nam tử sợ hãi ác pháp, tất cả điều đó bậc thiện trí 
thức nên biết thu thúc gọi là giới. 

Sự không vi phạm gọi là giới, là sự không vượt qua thân và 
khẩu của người đã thọ trì giói. 

Đây là giải đáp câu hỏi thứ nhất: Giói là gì? 

Tiếp theo sẽ giải đáp các câu hỏi còn lại. 

II. Câu hỏi: Gọi là giói do ý nghĩa thế nào? 

Nên biết sĩlanatthena sĩlam - giói do ý nghĩa thu thúc. Gọi thu 
thúc đây là gì? Samãdhãnam vã kãyakammã-dĩnam 
susĩlyavasena avippakỉnnatãti attho - nghĩa là tập trung thân 
nghiệp..., không cho thô tháo do khả năng phẩm hạnh tốt. Hay 
upadhãranam vã kusalãnam dhammãnam patitthãnavasena 
ãdhãrabhãvoti attho - hộ trì nghĩa là gìn giữ cẩn thận do khả 
năng an trú các pháp lành. 

Thật vậy, các giáo thọ sư biết rõ trạng thái ngôn ngữ cho phép 
sử dụng hai danh từ này, nhưng các vị giáo thọ sư khác giải 
thích ý nghĩa danh từ giới này như: giới nghĩa là cái đầu - 


Trung bộ kinh, Căn bản năm mươi, 12-18 
Tăng chi hộ kinh, Mười chi, 24-118. 




70 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


sirattho; nghĩa là đỉnh đâu - sisattho; nghĩa là mát lạnh - 
sĩtalatto; nghĩa là an toàn - sivattho. 

III. Bây giờ sẽ giải thích tiếp theo câu hỏi: Trạng thái, phận 
sự, thành tựu và nhân cận của giói là gì? 

Sĩlanam lakkhanantassa 
Bhinnassãpi anekadhã 
Sanidassanattam rũpassa 
Yathã bhinnassanekadhã ” 

“Trạng thái là thu thúc 
Được phân tích nhiều loại 
Như sắc mà mắt thấy 
Chia nhiều loại khác nhau”. 

Ví như sắc xứ chia ra nhiều loại như xanh, vàng v.v... mà trạng 
thái chỉ là phạm vi mắt có thể trông thấy, bởi vì cảnh sắc ấy 
dù chia ra nhiều loại như xanh v.v..., cũng không ngoài phạm 
vi có thể trông thấy được bằng mắt như thế nào, cũng như thế 
ấy, giới tuy phân tích nhiều trường họp khác nhau như cố ý 
v.v... thì chỉ có sự thu thúc được xem là trạng thái do khả năng 
tập trung thân nghiệp một cách tốt đẹp và khả năng an trú các 
pháp lành, cũng vậy, giói ấy tuy phân tích nhiều loại như cố ý 
v.v... cũng không ngoài sự tập trung và an trú, đó là trạng thái 
của giói. 

“Dussĩlyavỉddhamsanatã 
Anavajjaguno tatthã 
Kiccasampatti atthena 
Raso nãma pavuccati ” 

“Sự diệt trừ ác giới 
Ân đức vô tội vậy 
Được gọi là phận sự 
Nghĩa hoàn thảnh nhiệm vụ”. 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


71 


Vì thê gọi là giói đây nên biêt răng do phận sự với ý nghĩa 
nhiệm vụ là phận sự diệt trừ ác giới, do phận sự với ý nghĩa 
thành tựu là phận sự vô tội. Thật vậy, đối với trạng thái v.v... 
chính nhiệm vụ hay thành tựu được gọi là phận sự. 

“Soceyyapaccupatịhãnam 
Teyidarn tasssa vinnũhi 
Ottappanca hirĩ ceva 
Padatịhãnanti vannitam ” 

“Thành tựu là thanh tịnh 
Bậc thiện trí thức nói 
Hổ thẹn và ghê sợ 
Là nhân cận của giới”. 

Thật vậy, giới này có sự trong sạch đã được đức Phật thuyết: 
“Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh”^^, là sự 
thành tựu, giới thành tựu đạt đến đặc tánh phòng hộ trong sạch. 

Nhưng hổ thẹn và ghê sợ ác pháp được các bậc thiện trí thức 
gọi là nhân cận của giới, nghĩa là nguyên nhân gần. Bỏd vì khi 
có hổ thẹn, ghê sợ ác pháp, giới phát sanh, tồn tại, khi hổ thẹn, 
ghê sợ ác pháp không có, giói cũng không phát sanh và không 
tồn tại. 

Trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận của giói, bậc thiện 
trí thức nên biết như vậy. 

IV. Câu hỏi: Giói có quả báo thế nào? 

Giải rằng: Quả báo là nhận được nhiều ân đức như không nóng 
nảy v.v... như đã được đức Thập Lực thuyết: “Này Ãnanda, 
thiện giói có kết quả không nóng nảy, có quả báo không nóng 
nảy... 


Tãng chi hộ kinh, Ba chi, 20-350. 
Tăng chi hộ kinh, Mười chi, 24-1. 




72 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Đoạn khác đã được đức Như Lai thuyêt: “Này các gia chủ, đây 
là năm quả báo cho người có giói hạnh, đầy đủ giói đức. Thế 
nào là năm: 

- Này các gia chủ, người có giới hạnh, đầy đủ giói đức trong 
thế gian này thâu hoạch được tài sản lớn do nguyên nhân 
không dể duôi. Đây là quả báo thứ nhất của ngưòd có giới 
hạnh, đầy đủ giói đức. 

- Lại nữa, này các gia chủ, ngưòd có giới hạnh, đầy đủ giới 
đức được tiếng tốt đồn xa. Đây là quả báo thứ hai của người 
có giói hạnh, đầy đủ giới đức. 

- Lại nữa, này các gia chủ, ngưòd có giới hạnh, đầy đủ giới 
đức đi vào hội chúng nào cũng vậy, như hội chúng Khattiya, 
hội chúng Bà-la-môn, hội chúng gia chủ, hay hội chúng Sa- 
môn, vị ấy đi vào dạn dĩ không bối rối. Đây là quả báo thứ 
ba của người có giói hạnh, đầy đủ giới đức. 

- Lại nữa, này các gia chủ, ngưòd có giới hạnh, đầy đủ giới 
đức, không mê loạn khi chết. Đây là quả báo thứ tư của 
ngưòd có giới hạnh, đầy đủ giói đức. 

- Lại nữa, này các gia chủ, ngưòd có giới hạnh, đầy đủ giới 
đức, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thế gian nhàn 
cảnh, thiên giới. Đây là quả báo thứ năm của người có giới 
hạnh, đầy đủ giói đức”.^° 

Lại nữa, trong đoạn khác đã được đức Thế Tôn thuyết nhiều 
quả báo của giới bằng pháp môn đầu tiên được người thương 
yêu, quí mến cho đến cuối cùng là chấm dứt lậu hoặc như: 
“Này chư Bhikkhu, nếu vị bhikkhu nào ước nguyện xin cho ta 
hãy là nơi thương yêu, quí mến, tôn trọng và là bậc khả kính 
của các bạn đồng phạm hạnh; vị bhikkhu ấy, cần phải thực 
hiện cho đầy đủ các giới hạnh...”^^ 


Trường bộ kinh, Đại phẩm, 10-109. 

Trung bộ kinh, Căn bản nãm mươi, 12-58. 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


73 


Như vậy, giói có nhiều ân đức, nhất là không nóng nảy.... Lại 
nữa: 

Thiện nam tử sống trong giáo pháp 

Ngoại trừ giới không pháp tựa nương 

Người nào nói rõ tỏ tường 

Hạn định quả báo giód thường được đây 

Các sông lớn chảy ra biển cả 

Dòng sông Gangã, sông Ya-mu-nã 

Sông Sa-ra-bhũ thứ ba 

Sarassatĩ cùng Ninnagã 

Aciravatĩ chuyển vận 

Dù Mahĩ phang lặng như tờ 

Cũng không rửa sạch bợn nhơ 

Của các sanh chúng bám nhờ thế gian 

Đây là nước cam lồ giới hạnh 

Tẩy rửa sạch trược tánh chúng sanh 

Mưa rơi, gió thổi ngập tràn 

Huỳnh đàn cũng chẳng gội tan lửa phiền. 

Ngọc trai, Ma-ni chuyên ước nguyện 
Ánh trăng vằng vặc hiện sáng soi 
Không thể xoa dịu bỏng sôi 
Thiêu đốt sanh chúng luân hồi thế gian. 

Giới được khéo hộ trì trong sạch 
Vật cao quí thâu hoạch Thánh phàm 
Thật là vật mát siêu phàm 
Làm cho an tịnh tâm phàm thế nhân. 

Hương thơm nào ngạt ngào gió thoảng 
Bay thuận chiều, bay tỏa nghịch phương 
Hương nào bằng loại giới hương 
Từ đâu sẽ có mùi hương thế này? 

Nấc thang cất bước lên nhàn cảnh 
Hay là cửa bậc Thánh đi vào 



74 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Níp-bàn thành phô quí cao 

Thang khác bằng giới nơi nào có đâu? 

Các hoàng đế vẫn thường trang điểm 
Vòng ngọc trai ẩn hiện ma-ni 
Không đẹp bằng bậc xuất ly 
Phục sức bằng giới thay vì điểm trang. 

Giới ấy năng diệt trừ sợ hãi 

Như tự khiển trách mãi khắp nơi 

Người có giới hạnh mọi thời 

Danh thơm, phấn khởi ca đời phát sanh 

Bậc thiện trí thức nên biết rõ 

Lời tối hậu giới có quả này 

Nguồn gốc ân đức cao dầy 

Sức mạnh cắt đứt tội lầm lỗi tâm 

V. Bâỵ giờ tôi sẽ giải thích câu hỏi: Giói có bao nhiêu loại? 

A. Tất cả giới này có một loại do trạng thái thu thúc. 

B. Giới có hai loại do khả năng phân tích bảy đôi 

1) Đôi thứ nhất do khả năng cãrittasĩlam - giói hành và 
vãrittasĩlam - giới cấm. 

2) Đôi thứ hai do khả năng abhisamãcãrikasĩlam - giới 
thắng hạnh và ãdỉbramacariyakasĩlam - giói sơ phạm 
hạnh. 

3) Đôi thứ ba do khả năng viratisĩlarỵi - giói kiêng cữ và 
avỉratỉsĩlam - giới không kiêng cữ. 

4) Đôi thứ tư do khả năng nissitasĩlam - giới lệ thuộc và 
anissitasĩlam - giói không lệ thuộc. 

5) Đôi thứ năm do khả năng kãlapariyantasĩlam - giói 
định thời và ãpãnakotỉkasĩlam - giới định sanh mạng. 

6) Đôi thứ sáu do khả năng sapariyantasĩỉam - giới có 
hạn định và apariyantasĩlam - giới không hạn định. 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


75 


7) Đôi thứ bảy do khả năng lokiyasilam - giói hiệp thê 
và lokuttarasĩlam - giới siêu thế. 

c. Giới có ba loại do khả năng phân tích năm tam đề: 

1) Tam đề thứ nhất do khả năng hĩnasĩlam - giói bậc hạ, 
majjhimasĩỉam - giới bậc trung và panitasĩỉam - giói 
bậc thượng. 

2) Tam đề thứ hai do khả năng attãdhipateyyasĩlam - 
giới ấy ta làm chủ, lokãdhipateyyasĩỉam - giới lấy đời 
làm chủ và dhammãdhipateyyasĩlarn - giói lấy Pháp 
làm chủ. 

3) Tam đề thứ ba do khả năng parãmatthasĩlam - giới 
cảnh khinh thị, aparãmatthasĩlam - giói phi cảnh 
khinh thị và patippassaddhisĩỉam - giới an tịnh. 

4) Tam đề thứ tư do khả năng visuddhasĩlam - giói thanh 
tịnh, avisuddhasĩlam - giói không thanh tịnh và 
vematikasĩlam - giói hoài nghi. 

5) Tam đề thứ năm do khả năng sekhasĩlam - giới hữu 
học, asekhasĩỉam - giới vô học, và nevasekhã nã- 
sekhãsĩlam - giới phi hữu học phi vô học. 

D. Giới có bốn loại do khả năng phân tích bốn tứ đề: 

1) Tứ đề thứ nhất do khả năng hãnabhãgiyasĩlam - giói 
hướng về thối hóa, thitibhãgiyasĩlam - giới hướng về 
đình trụ, visesabhãgiyasĩlam - giói hướng đến tấn hóa 
và nỉbbedhabhãgiyasĩlam - giói hướng đến yếm ly. 

2) Tứ đề thứ hai do khả năng bhikkhusĩlaìn - giới 
Bhikkhu, bhikkhunĩsĩlam - giới Bhikkhu-ni, 
anupasam-pannasĩlam - giới phi thọ cụ túc, 
gahatthasĩỉam - giói tại gia. 



76 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


3) Tứ đê thứ ba do khả năng pakatisĩlam - giới thường, 
ãcãrasĩlam - giói tục lệ, dhammatãsĩlam - giới tự 
nhiên và pubbahetukasĩlam - giới tiền kiếp. 

4) Tứ đề thứ tư do khả năng pãtimokkhasamvarasĩlam - 
biệt biệt giải thoát thu thúc giói, indriyasamvara- 
sĩlam - quyền thu thúc giói, ặịĩvaparisuddhisĩỉam - 
dưỡng mạng thanh tịnh giới và paccayanissitasĩlam - 
liên hệ vật dụng giói. 

E. Giới có năm loại do khả năng hạn định thanh tịnh giói... 
như trong bộ Patisambhidãmagga - Đạt thông đạo -được 
trưởng lão Sãriputta thuyết:“Giới có năm loại là 
pariyantapãrisuddhisĩlam - hạn định thanh tịnh giới, 
apariyantapãrisuddhisĩlarn - vô hạn định thanh tịnh giới, 
paripunnapãrisuddhisĩỉam viên mãn thanh tịnh giới, 
aparãmatthapãrisuddhisĩlam - phi cảnh khinh thị thanh 
tịnh giới và patipassaddhipãrisuddhỉsĩlam - an tĩnh 
thanh tịnh giói”. 

Lại nữa, giới có năm loại do khả năng pahãnasĩlam - giới từ 
bỏ, veramanĩsĩlam - giới tránh xa, cetanãsĩlarn - giói cố ý, 
sarnvarasĩlam - giói thu thúc và avĩtikkamasĩlam - giới không 
vi phạm. 


Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo, 31-16 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


77 


Giảng giải các loại giới 

A. Giói môt loai: 

Trong tât cả các loại giới ây, giói một loại nên biêt ý nghĩa 
theo phương pháp đã được đề cập. 


B. Giỏi hai loai; 

Trong giới hai loại nên biết ý nghĩa như sau: 

1) Giới hai loại đôi thứ nhất, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: sự thực hiện đầy đủ điều học đã được đức Thế Tôn 
ban hành, điều này các thầy nên thực hành, gọi là giới hành 
(giới nên thực hành theo). Sự không thực hiện điều mà đức 
Phật cấm chế, điều này các thầy không nên thực hành, gọi 
là giói cấm. 


Trong hai loại giới này, đây là ý nghĩa phân giải: người 
hành theo giói là người thực hiện đầy đủ trong các giới 
hạnh, vì thế gọi là giới hành (điều cho phép thực hành). 
Người hộ trì, gìn giữ điều được cấm chế bởi giới ấy, do đó 
gọi là giói cấm (điều ngăn cấm không cho thực hành). Đối 
với hai loại giới này, giới hành thành tựu do đức tin và tinh 
tấn, giới cấm có hiệu lực do đức tin. 

Bậc thiện trí thức nên biết giói hai loại, đôi thứ nhất do khả 
năng giói hành và giói cấm đã được đề cập đến như vậy. 


2) Giới hai loại đôi thứ hai, bậc thiện trí thức nên biêt ý nghĩa 
như vầy: sự thực hành luôn luôn cao quí gọi là thắng hạnh, 
đúng theo thắng hạnh như vậy gọi là người thực hành phẩm 
hạnh tốt. Lại nữa, điều mà ban hành sự thực hiện tầng lóp 
ngưòd phẩm hạnh tốt gọi là thực hành thảnh người thắng 





78 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


hạnh, danh từ này đông nghĩa giới còn lại, từ dưỡng mạng 
thứ tám.^^ 

Giới đức mà ngưòd cần phải có trong đoạn đầu của con 
đường phạm hạnh, do đó, gọi là giói sơ phạm hạnh. Lời này 
đồng nghĩa giới dưỡng mạng thứ tám. Thật vậy, giới ấy là 
ân đức mà người nên thực hiện trong đoạn đầu của con 
đường phạm hạnh, bởi vì giói cần phải thực hành cho trong 
sạch, thật tối cần. Do đó, đức Thế Tôn thuyết: “Trong đoạn 
đầu tuyệt đối thân nghiệp, khẩu nghiệp và sanh mạng của 
vị ấy phải khéo thanh tịnh”.^'^ 

Lại nữa, những điều học đã được đức Phật thuyết là các 
điều học nhỏ, đây cũng gọi là giói thắng hạnh, ngoài ra đó 
gọi là giới sơ phạm hạnh. 

Lại nữa, học giói xếp vào tương quan trong giới bốn lưỡng 
phái (biệt biệt giải thoát của bhikkhu và biệt biệt giải thoát 
của Bhikkhu-ni) gọi là giói sơ phạm hạnh, phần liên quan 
trong chương phận sự - khandhakavatta gọi là giới thắng 
hạnh. Giói sơ phạm hạnh được thành tựu do thành tựu giói 
thắng hạnh ấy. Do đó, đức Thế Tôn đã thuyết: “Này chư 
Bhikkhu, điều mà vị bhikkhu ấy sau khi không thực hiện 
đầy đủ pháp thắng hạnh, sẽ thực hành đầy đủ pháp sơ phạm 
hạnh, sự kiện ấy không thể xảy ra”.^^ 

Giới hai loại đôi thứ hai do khả năng giới thắng hạnh và 
giới sơ phạm hạnh, bậc thiện trí thức nên biết nhu vậy. 

3) Giới hai loại đôi thứ ba, bậc thiện trí thức nên biết ý 
nghĩa như vầy: 


Ba loại thân thiện hạnh (không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh), bổn 
loại khâu thiện hạnh (tự chế vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khâu, ỷ ngữ) và chánh 
mạng thứ tám. 

Trung bộ kinh, Hơn nãm mươi, 14-523. 

Tăng chi hộ kinh, Nãm chi, 22-15. 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


79 


Ân đức tránh xa sát sanh v.v... gọi là giới kiêng cữ, còn lại 
như giới cố ý v.v... gọi là giới không kiêng cữ. bậc thiện trí 
thức nên biết giới hai loại đôi thứ ba do khả năng giói kiêng 
cữ và giói không kiêng cữ như vậy. 

4) Giới hai loại đôi thứ tư, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 

Lời nói liên hệ có hai pháp liên hệ là pháp liên hệ ái dục và 
pháp liên hệ tà kiến. 

Trong hai loại liên hệ ấy, giới nào mà người thực hành do 
mong muốn thành tựu trong cảnh giới như: Ta sẽ trở thành 
vị trời, hay cao hơn vị thiên tử nào khác do giới hạnh này. 
Đây là giới lệ thuộc ái dục (giói bị dính mắc ái dục). 

Giới nào mà ngưòd thực hành do thấy thanh tịnh như sự 
thanh tịnh sẽ có do giới hạnh này, đây gọi là giói lệ thuộc 
tà kiến (giói bị dính mắc tà kiến). 

Nhưng giới siêu thế và hiệp thế nào là yếu tố kết họp giói 
siêu thế ấy, đây gọi là giói không lệ thuộc. Giới hai loại đôi 
thứ tư do khả năng giói lệ thuộc và giới không lệ thuộc, bậc 
thiện trí thức nên biết nhu vậy. 

5) Giới hai loại đôi thứ năm, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 

Giới mà ngưòd thọ trì có hạn định thòi gian, gọi là giói định 
thời (giới có thòi gian chấm dứt). Giói mà người thọ trì thực 
hành nhu thế cho đến suốt đời gọi là giói định sanh mạng 
(giới có hơi thở cuối cùng). 

Bậc thiện trí thức giới hai loại đôi thứ năm do khả năng giới 
định thòi và giói định sanh mạng như vậy. 

6) Giới hai loại đôi thứ sáu, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 



80 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Giới được thây có giói hạn do khả năng lọd lộc, danh vọng, 
quyến thuộc, thân thế và mạng sống, gọi là giới có hạn định, 
trái lại là giới không hạn định. 

Lời này cũng được trưởng lão Sãriputta - thuyết trong bộ 
Đạt thông đạo^^: “Thế nào là giói có hạn định? Giới có lợi 
lộc hạn định, giới có danh vọng hạn định, giói có quyến 
thuộc hạn định, giới có thân thế hạn định và giới có mạng 
sống hạn định. Thế nào là giới có lợi lộc hạn định? Một số 
ngưòd trong thế gian này vi phạm điều học như đã được thọ 
trì do lợi lộc làm nhân, do lợi lộc làm duyên, do lợi lộc làm 
nguyên nhân chính, giới ấy gọi là có lợi lộc hạn định”. 
Những điều khác còn lại, bậc thiện trí thức nên giải thích 
như phương pháp ấy. 

Giới không hạn định cũng được Tướng quân chánh Pháp 
thuyết minh rằng: “Thế nào là giới không lợi lộc hạn định? 
Một số người trong thế gian này tâm không phát sanh vi 
phạm điều học như đã được thọ trì do lợi lộc làm nhân, do 

X # • •• •• ' 

lợi lộc làm duyên, do lợi lộc làm nguyên nhân, làm sao vị 
ấy sẽ vi phạm điều học! Chính đây là giới không lợi lộc hạn 
định”^^. Những điều khác ngoài ra, bậc thiện trí thức cũng 
nên giảng giải như vậy. 

Giới hai loại đôi thứ sáu do khả năng giới có hạn định và 
giới không hạn định đã giải thích như vậy. 

7) Giới hai loại đôi thứ bảy, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 

Giới còn có cảnh lậu-hoặc gọi là giới hiệp thế, giói vô lậu 
gọi là giới siêu thế. 


Tiểu bộ kinh, Đạt thông đạo, 31-62. 
Tiếu bộ kinh, Đạt thông đạo. 31-63. 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


81 


Trong hai loại giói ấy, giới hiệp thế trở thành ân đức dẫn 
đến cảnh giói đặc biệt và lấy pháp nâng đỡ thoát ly cảnh 
giới như đức Thiên Nhơn Sư đã thuyết: “Luật dẫn đến thu 
thúc, thu thúc dẫn đến không nóng nảy, không nóng nảy 
dẫn đến hân hoan, hân hoan dẫn đến mãn ý, mãn ý dẫn đến 
khinh an, khinh an dẫn đến an lạc, an lạc dẫn đến định, định 
dẫn đến nhu thật tri kiến, nhu thật tri kiến dẫn đến yếm ly, 
yếm ly dẫn đến ly tham, ly tham dẫn đến giải thoát, giải 
thoát dẫn đến tri kiến giải thoát, tri kiến giải thoát dẫn đến 
vô thủ trước Bát-níp-bàn (sự tịch diệt hoàn toàn không chấp 
thủ - anupãda parinibbãnam). Sự biện luận nhau về vô thủ 
trước Bát-níp-bàn đây là điều ước nguyện, sự thẩm vấn 
nhau và vô thủ trước Bát-níp-bàn đây là điều ước nguyện, 
sự nương vào vô thủ trước Bát-níp-bàn đây là điều ước 
nguyện, sự nghiêng tai lắng nghe vô thủ trước Bát-níp-bàn 
đây là điều ước nguyện, đây là giải thoát tâm không còn 
chấp thủ”.^^ 

Giới siêu thế là ân đức dẫn đến xuất ly thế gian và phạm vi 
của trí tuệ phản khán. 

Giới hai loại đôi thứ bảy do khả năng giói hiệp thế và giói 
siêu thế đã giải thích nhu vậy. 

c. Giỏi ba loai: 

Tất cả giới ba loại nên biết ý nghĩa như sau: 

1) Giới ba loại thứ nhất, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa nhu 
vầy: giới mà người thực hành do dục, do chú tâm, do tinh 
tấn, do quán hệ bậc thấp là giói bậc hạ; giói mà người thực 
hành do dục v.v... bậc vừa là giới bậc trung; giới mà người 
thực hành do dục v.v... bậc cao là giói bậc thượng. 


28 


Tạng Luật, bộ Phụ tùy, 8-406. 





82 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Lại nữa, giói mà người thọ trì do muôn lợi lộc là giới bậc 
hạ, giới mà người thọ trì do muốn hưởng quả phúc là giới 
bậc trung, giói mà người thọ trì nương vào Thánh vức do 
thấy: đây là điều nên thực hành, là giới bậc thượng. 

Lại nữa, giới bị nhơ bẩn do tự tán hủy tha: ta là người đầy 
đủ giới, còn những vị bhikkhu khác ác giới, theo ác pháp, 
đây là giói bậc hạ, giới hiệp thế không bị ô nhiễm là giới 
bậc trung, giới siêu thế là giói bậc thượng. 

Lại nữa, giới mà người thực hành vì muốn tài sản thế gian 
do mãnh lực ái dục là giói bậc hạ, giới mà người thực (hành) 
hiện muốn giải thoát cho mình là giói bậc trung, giới là ân 
đức đáo bỉ ngạn (giới ba-la-mật) mà người thực hành muốn 
cho tất cả chúng sanh giải thoát là giới bậc thượng. 

Như vậy là giải thích ba giói ba loại thứ nhất, do khả năng 
giới bậc hạ, giới bậc trung và giới bậc thượng. 

2) Giới ba loại thứ hai, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
vầy: giới mà người thực hành do nặng về ta, do tôn kính ta, 
do muốn dứt bỏ điều không thích hợp cho ta, gọi là giới lấy 
ta làm chủ; giới mà người thực hành do nặng về thế gian, 
do tôn trọng thế gian, muốn tránh né sự chỉ trích của thế 
gian, gọi là giới lấy đời làm chủ; giới mà người thực hành 
do tôn kính Pháp, tôn trọng Pháp, muốn cúng dường đại 
pháp, gọi là giói lấy Pháp làm chủ. 

Như vậy là giải thích giới ba loại thứ hai do khả năng giới 
lấy ta làm chủ V.V.... 

3) Giới ba loại thứ ba, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
vầy: giới nào được kể vào hai loại giới lệ thuộc, giói ấy bị 
tiếp xúc ái dục và tà kiến, gọi là giới cảnh khinh thị; giói 
ủng hộ con đường phạm hạnh của hiền phàm nhơn và giới 
tương ưng vói Thánh đạo hữu học, gọi là giói phi cảnh 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


83 


khinh thị; giới tương ưng vód quả vị hữu học và vô học gọi 
là giói an tịnh. 

Như vậy là giải thích giới ba loại thứ ba do khả năng giói 

cảnh khinh thị v.v.... 

• 

4) Giới ba loại thứ tư, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
vầy: giới nào mà vị bhikkhu thực hành đầy đủ không bị 
phạm tội, hay bị phạm tội nhưng sám hối thực hành trở lại, 
đó gọi là giới thanh tịnh; giói của vị bhikkhu bị phạm tội, 
không sám hối thực hành trở lại, gọi là giới không thanh 
tịnh; giói mà vị bhikkhu nghi ngờ trong vật, trong tội hay 
trong tế hạnh, gọi là giói hoài nghi. 

Đối với các loại giới ấy, giói không thanh tịnh, hành giả cần 
phải thanh tịnh; trong giới hoài nghi, hành giả không nên 
thực hành vi phạm tế vật, nên giảm nhẹ hoài nghi bằng 
phương pháp: sự an lạc sẽ có với vị bhikkhu này. 

Như vậy là giải thích giói ba loại thứ tư do khả năng giói 
thanh tịnh V.V.... 

5) Giới ba loại thứ năm, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
vầy: giói tương ưng với bốn Thánh đạo và ba quả Sa-môn 
thấp, gọi là giói hữu học; giói tương ưng với ứng cúng 
Arahant quả, gọi là giới vô học; ngoài ra, là giói phi hữu 
học phi vô học. 

Như vậy là giải thích giói ba loại thứ năm do khả năng giới 
hữu học V.V.... 

Lại nữa, trong bộ Đạt thông đạo được trưởng lão Sãriputta 
thuyết: “Lẽ thường, mỗi loại chúng sanh trong thế gian 
được gọi là giói mà nhân gian chế định: Đây là người 
thường hạnh phúc, đây là người thường khổ não, ngưòd này 
thường thích tranh luận, người này thường thích phô 
trương, do đó, theo pháp môn này, giói có ba loại là: 



84 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


kusalasĩlam - thiện giới (thường tốt đẹp), akusalasĩlarỵi - bất 
thiện giới (thường không tốt đẹp), abyakatasĩlarỵi - giới vô 
ký (thường không tốt, không xấu)”^^. 

Như vậy, giói ba loại được nói đến do khả năng thiện giới... 
Trong các giới ấy, thiện giới không thể so sánh với một điều 
nào thuộc bốn điều kiện như trạng thái của giới v.v... cho 
thích họp ý nghĩa này, vì vậy không xếp vào nơi đây, do đó, 
bậc thiện trí thức nên biết giới có ba loại theo phương pháp 
đã được trình bày. 

D. Giói bốn loai; 

Tất cả giới bốn loại nên biết ý nghĩa như sau: 

1) Giới bốn loại thứ nhất: 

Giới bốn loại thứ nhất, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 

“Ai trong Pháp Luật này 
Thân cận người ác giới 
Không kết giao giới hạnh 
Vô minh không nhận thấy 
Tội lôi vi phạm vật 
Có nhiều tà tư duy 
Không hộ trì các căn 
Giới hướng về thối hóa 
Pháp sanh bhikkhu vậy. 

Bhikkhu Pháp Luật này 
Hoan hỷ thành tựu giới 
Không cố ý phát sanh 
Thực hành theo nghiệp xứ 
Chỉ thỏa thích giới hạnh 
Không tinh tấn cao hơn 


Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo, 31-64. 





Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


85 


Giới hướng phân đình trụ 
Phát sanh bhikkhu ấy. 

Vị nào đầy đủ giới 
Tinh tấn hướng thiền định 
Giới hướng phần đặc biệt 
Phát sanh bhikkhu ấy 
Ai không thỏa mãn giới 
Chuyên cần hành nhàm chán 
Giới hướng đến yếm ly 
Phát sanh bhikkhu ấy. 

Như vậy là giải thích bốn loại thứ nhất do khả năng giới 
hướng về thối hóa V.V.... 

2) Giới bốn loại thứ hai: 

Giới bốn loại thứ hai, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
vầy: những điều học đã được ban hành đề cập đến chư 
Bhikkhu, các điều học ấy chư bhikkhu cần phải thọ trì, đây 
gọi là giói bhikkhu (giới dành riêng cho Bhikkhu). Những 
điều học nào ban hành đề cập đến các Bhikkhu-ni, những 
điều học ấy, chư Bhikkhu-ni cần phải thọ trì, đây gọi là giói 
Bhikkhu-ni (giới dành riêng cho Bhikkhu-ni). Thập giới 
của Sa-di và Sa-di-ni gọi là giói phi thọ cụ túc. Năm điều 
học của cận sự nam và cận sự nữ do khả năng thường giới, 
hay khi tinh cần thọ trì tám giới, hoặc thọ trì cả mười điều 
học, do khả năng bố-tát, đây gọi là giới tại gia (giói dành 
riêng cho cư sĩ). 

Như vậy là giải thích giói bốn loại thứ hai do khả năng giới 

bhikkhu V.V.... 

3) Giới bốn loại thứ ba : 

Giới bốn loại thứ ba, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
vầy: sự không vi phạm học giới của những người xứ Bắc 
Câu Lưu Châu, gọi là giới thường; các phong tục giới hạn 



86 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


tự dành riêng cho gia tộc, riêng cho quôc độ và riêng cho 
tín điều bàng môn tả đạo^°, gọi là giói tục lệ; giới của mẹ 
Bồ-tát như được đức Thế Tôn thuyết: “Này Ãnanda, pháp 
nhỉ là như vậy, khi Bồ-tát đã giáng sinh vào bụng mẹ, sự 
hoan hỷ đắm say khoái lạc nam nhơn không phát sanh cho 
mẹ Bo-tát”^\ đây gọi là giói tự nhiên; nhưng giói trong một 
kiếp sống của chúng sanh thanh tịnh như Mahãkassapa (Đại 
Kassapa) và Bồ-tát v.v... gọi là giới tiền kiếp. 

Như vậy là giải thích giói bốn loại thứ ba do khả năng 
thường giói V.V.... 

4) Giới bốn loại thứ tư: 

Giới bốn loại thứ tư, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa như 
vầy: giới nào được đức Thế Tôn thuyết: “ở đây, vị bhikkhu 
sống thu thúc vói sự thu thúc giới bổn, đầy đủ phẩm hạnh 
và hành xứ, thấy sợ hãi trong các tội lỗi nhỏ nhặt, thọ trì 
học tập trong các điều học^^”, đây gọi là biệt biệt giải thoát 
thu thúc giói. 

Giới nào được bậc Chánh Đẳng Giác thuyết: “Vị ấy thấy 
sắc vód mắt không nắm giữ tướng chung, tướng riêng, do 
nguyên nhân nào sống không thu thúc nhãn quyền, các ác 
bất thiện pháp, tham ái và ưu bi tàn hại theo vị ấy, vị ấy 
thực hành thu thúc nhãn quyền, phòng hộ nhãn quyền, đạt 


Kuladesapãsanậãnam attano attano mariyãdãcãriĩĩarn ãcãrasĩỉam... Thế nào 
là giới dành riêng cho gia tộc...? Trong Tĩkã - sớ giải giảng rang: 
Kuladesapãsanặadhammo hi ãcãrasĩỉanti adhippetam - pháp dành riêng cho 
gia tộc, quốc độ và ngoại giáo, Ngài muốn gọi giới là điều lệ. Tattha 
kuỉaddhammo ĩãva brahmanãdĩnam amajjapãnãdi - trong ba loại pháp ấy 
dành riêng cho gia tộc tức là không uống chất say... của nhóm Bà-la- 
môn ...Desadhammoti ekaccajanapadavãsĩnarn ahimsanãdi - pháp dành riêng 
cho quốc độ, tức là không áp bức lân nhau... dành riêng cho dân chúng đôi 
miền thôn giả - Pãsaụặadhammo titthiyãnam yamaniyamãdi - sự hạn chế trĩ 
giới của nhóm ngoại giáo... gọi là tin điều bàng mồn tả đạo. 

Trường bộ kinh, Đại phâm, 10-14. 

Tạng Thắng Pháp, bộ Phân tích, 35-328. 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


87 


đến thu thúc nhãn quyền; vị ấy nghe tiếng với tai... như 
trên..., ngửi mùi với mũi... như trên..., nếm vị với lưỡi... như 
trên..., chạm cảnh xúc với thân... như trên..., biết pháp với 
ý, không nắm giữ tướng chung, tướng riêng... như trên... đạt 
đến thu thúc ý quyền^^”, đây gọi là quyền thu thúc giới. 

Sự tránh xa tà mạng diễn tiến do khả năng vi phạm sáu điều 
học đã được đức Thế Tôn ban hành do nuôi mạng làm nhân, 
do nuôi mạng làm duyên và các ác pháp như kuhanã - sống 
lừa đảo, lapanã - nói lời xiếm nịnh, nemittakatã - gợi ý, 
nippesikatã - gièm pha, lãbhena ỉãbham nijigỉmsanatã - 
lấy lợi câu lọd, đây gọi là dưỡng mạng thanh tịnh giới. 

Sự thọ dụng tứ sự trong sạch do quán tưởng đã được đức 
Điều ngự trượng phu thuyết bằng pháp môn: “Sau khi chân 
chánh giác sát, vị ấy thọ dụng y này chỉ để đối trị sự 
lạnh.. đây gọi là liên hệ vật dụng giói”. 

4a. Giải thích biệt biệt giải thoát thu thúc giói: 

Trong các loại giới ấy, có lời tường thuật cùng vód sự giải 
thích tuần tự câu liên tiếp như sau : 

Idha - ở đây, là trong giáo pháp này. bhikkhu - vị bhikkhu 
là thiện nam xuất gia vói đức tin, được định danh như vậy 
vì nhìn thấy sợ hãi trong luân hồi, hay ngưòd mặc y hoại 
sắc. 

Tiếp theo sẽ giải thích pãtimokkhasamvarasam-vuto - thu 
thúc với sự thu thúc giới bổn: giới mà chế định thành điều 
học gọi là giói bổn. Thật vậy, giới ấy người gìn giữ, bảo vệ, 
phòng hộ khiến cho giải thoát, thoát ly khỏi các khổ não 
như sanh vào địa ngục..., do đó, được gọi là pãtimokkham 
- biệt biệt giải thoát. Satnvaranam samvaro - sự thu thúc là 
phòng hộ, đây là đồng nghĩa không vi phạm thân môn và 


Tãng chi hộ kinh, Ba chi, 20-143. 

Trung bộ kinh, Căn bản nãm mươi, 12-17. 




88 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


khẩu môn. Sự phòng hộ như giới bổn gọi là thu thúc trong 
biệt biệt giải thoát. Thu thúc vói sự thu thúc giói bổn ấy 
nghĩa là đi vào thành tựu phòng hộ với sự phòng hộ trong 
giới bổn. Viharati - sống là oai nghi. 

Bậc thiện trí thức nên biết trong PãỊi đã đề cập: 
ãcãragocarasampano - đầy đủ phấm hạnh và hành xứ. 
Thật vậy, ngài đã thuyết đầy đủ phẩm hạnh và hành xứ. Giải 
rằng: 

“Phẩm hạnh - ãcãro”, có hai loại: phẩm hạnh (tốt) và phi 
phẩm hạnh. 

- Trong hai phẩm hạnh ấy, thế nào là phi phẩm hạnh? Sự vi 
phạm thân môn, vi phạm khẩu môn, vi phạm cả thân môn 
và khẩu môn, đây gọi là phi phẩm hạnh, tất cả ác giói cũng 
là phi phẩm hạnh. 

Một số bhikkhu trong Tông giáo này nuôi mạng bằng cách cho 
tre, cho lá cây, cho hoa, cho quả, cho phấn để thoa, cho cây 
chà răng, hay cãtukamyatãya - nói bợ đỡ muốn cho họ 
thương mến^^ hay muggasupatãya - nói khi thật, khi giả 
như canh đậu^®, hay nhận dưỡng nhi, hay nhận đưa tin, hay 
sống tà mạng không kể bất luận một nghề nào khác mà đức 
Phật chê trách, đây gọi là phi phẩm hạnh”. 

- Trong hai phẩm hạnh ấy, thế nào là phẩm hạnh tốt? Sự 
không vi phạm thân môn, không vi phạm khẩu môn, không 
vi phạm cả thân môn và khẩu môn, đây gọi là phẩm hạnh 
tốt. Tất cả giới thu thúc cũng là phẩm hạnh tốt. Một số 

Cãtukamyatãya, theo bảng Latinh viết cãtukamyayatã, trong Tĩkã — sớ giải 
giảng răng: Cãtukamyatã (vuccatỉ) attãnarn dãsam nĩcatthãne thapetvã 
parassa khaỉitavacanarn saụthãpetvã piyakãmatãya paggayhavacanam - đặt 
mình vào địa vị thấp hèn như kẻ nô tỳ, và bảo đảm ỉời sai lầm của người khác 
vì muốn cho họ thương, nên gọi là lời nói bợ đỡ tứ phía. 

Muggasupatã - Người nói bóng gió như canh đậu, lẽ thường canh đậu chín 
nhiêu, song ít, không bao gỉờ song hết. Lời mà người nói hóng gió cũng như 
vậy: là khi thật khi giả, nhưng thật hay giả đều không có cả. 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


89 


bhikkhu trong Tông giáo này không nuôi mạng băng cách 
cho tre, cho lá cây, cho hoa, quả, phấn để thoa, cho cây chà 
răng, hoặc không nói bợ đỡ muốn cho họ thương mến, 
không nói khi thật, khi giả như canh đậu, không nhận dưỡng 
nhi, không nhận đưa tin, hay không sống bất cứ tà mạng 
nào mà đức Phật chê trách, đây gọi là phẩm hạnh tốt. 

“Hành xứ - gocaro’’’’, có hai loại: hành xứ (chỗ nên đi) và phi 
hành xứ (chỗ không nên đi). 

- Trong hai loại hành xứ ấy, thế nào là phi hành xứ? Một số 
bhikkhu trong giáo pháp này đi vào thanh lâu có kỹ nữ, quả 
phụ, gái lỡ thời, người bán nam bán nữ, hoặc đi vào trú xứ 
Bhikkhu-ni, đi vào tửu quán, hay sống lẫn lộn với quốc 
vương, vód quan đại thần của vua, vói giáo chủ bàng môn 
tả đạo, hoặc đệ tử ngoại giáo, hay giao thiệp ngưòd tại gia 
không thích hợp Pháp Luật, hoặc những gia đình nào không 
có đức tin, không tịnh tín, phỉ báng Tam bảo, không muốn 
lợi ích, muốn bất hạnh, không muốn an lạc, không muốn 
yên lặng triền ách cho Bhikkhu, Bhikkhu-ni, cận sự nam và 
cận sự nữ, vị ấy công tác, kết giao, thân cận các gia đình 
như vậy. Đây gọi là phi hành xứ”. 

- Trong hai loại hành xứ ấy, thế nào là hành xứ? Một số 
bhikkhu trong giáo pháp này không đi vào thanh lâu có kỹ 
nữ... như trên..., không đi vào tửu quán, hay sống không lẫn 
lộn vói quốc vương... như trên..., hay sống không thân cận 
với các đệ tử ngoại giáo, hay không giao thiệp với người tại 
gia không thích hợp Pháp Luật, hoặc những gia đình nào có 
đức tin, tịnh tín như giếng nước (ngưòd tâm tánh dễ hấp 
thụ), chói sáng vói y ca-sa bay ngược gió vói mùi ẩn sĩ, 
ngưòd muốn lợi ích... như trên..., muốn yên lặng triển ách 
cho chư Bhikkhu, Bhikkhu-ni, cận sự nam và cận sự nữ; vị 
ấy cộng tác, kết giao, thân cận các gia đình như vậy, đây 
gọi là hành xứ. 



90 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Người mà đến gần, cùng đến gần, đạt đến, cùng đạt đến, 
phát sanh, tương quan, thảnh tựu phẩm hạnh này và hành 
xứ này, do đó, được gọi là đầy đủ phẩm hạnh và hành xứ”.^^ 

Lại nữa, nơi đây bậc thiện trí thức nên biết rõ phẩm hạnh 
và hành xứ theo phương pháp này: Vì có hai loại phi phẩm 
hạnh thuộc về thân và thuộc về khẩu. 

- Trong hai loại phi phẩm hạnh ấy, thế nào là phi phẩm hạnh 
thuộc về thân? Một số bhikkhu trong Tông giáo này sống 
giữa tăng chúng không thực hàng cung kính; đứng cũng 
chen lấn, ngồi chen lấn các vị bhikkhu trưởng lão; đứng 
trước, ngồi trước, ngồi nơi sàng tọa cao, ngồi trùm đầu, 
đứng nói chuyện, nói chuyện múa tay, khi các vị trưởng lão 
không mang dép đi kinh hành thì mang dép đi kinh hành, 
khi các vị ấy đi kinh hành nơi kinh hành thấp thì đi kinh 
hành nơi kinh hành cao, khi vị ấy đi kinh hành tại mặt đất 
thì đi kinh hành trên chỗ kinh hành; đứng chen vào, ngồi 
chen vào các vị bhikkhu trưởng lão, ngồi ngăn chận sàng 
tọa các tân thọ Bhikkhu, không hỏi các vị bhikkhu trưởng 
lão mà đi vào nhà bếp chất củi, đóng cửa. Trong bến nước, 
đi xuống chen lấn các vị bhikkhu trưởng lão, rồi đi xuống 
trước, tắm rửa chen lấn rồi tắm rửa trước, đi lên chen lấn 
rồi đi lên trước các vị bhikkhu trưởng lão. Khi đi vào giữa 
xóm làng, đi chen lấn rồi đi trước các vị bhikkhu trưởng 
lão, rẽ hướng đi trước các vị bhikkhu trưởng lão. Những 
khuê phòng kín cổng cao tường nào của các gia tộc mà có 
phụ nữ trong gia đình, thiếu nữ trong gia đình ngồi, vị ấy 
cũng đi vào một cách mạnh dạn, cũng vuốt đầu hài nhi, đây 
gọi là phi phẩm hạnh thuộc về thân. 

- Trong hai loại phi phẩm hạnh ấy, thế nào là phi phẩm hạnh 
thuộc về khẩu? Một số bhikkhu trong Pháp Luật này sống 


Tạng Thắng Pháp, bộ Phân tích, 35-331. 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


91 


giữa Tăng chúng, không tỏ thái độ cung kính, không hỏi, 
các vị bhikkhu trưởng lão mà thuyết pháp, vấn đáp, tụng 
giới bổn, đứng nói chuyện, nói chuyện múa tay, đi vào xóm 
làng, nói chuyện với phụ nữ hay thiếu nữ rằng: “Này cô, có 
phương danh này, có quí tánh này, có cháo không? Có cơm 
không? Có vật đáng nhai không? Tôi sẽ uống thứ gì? Tôi sẽ 
nhai vật gì? Tôi sẽ ăn vật gì? Người sẽ bố thí cho tôi vật 
gì?” Nói nhiều lời vô ích như vậy, đây gọi là phi phạm hạnh 
thuộc về khẩu. 

Phần phẩm hạnh tốt, bậc thiện trí thức nên biết do khả năng 
trái ngược với phi phẩm hạnh ấy. 

Lại nữa, vị bhikkhu có sự cung kính, tôn trọng, đầy đủ tàm, 
úy, đắp y tề chỉnh, nghiêm trang, đi tới, thối lui, nhìn trước, 
nhìn sau, co tay, duỗi chân cũng đáng tịnh tín, người có mắt 
nhìn xuống, đầy đủ oai nghi tế hạnh, khéo hộ trì các môn 
quyền, biết tiết độ ẩm thực, hành theo pháp thức tĩnh thành 
tựu chánh niệm và tĩnh giác, thiểu dục, tri túc, không tụ hội, 
sống nhiều cung kính, tôn trọng, thận trọng thọ trì các thắng 
hạnh, đây gọi là phẩm hạnh tốt. 

Bậc thiện trí thức nên biết rõ phẩm hạnh nhu vậy. 

Nhưng hành xứ có loại: upanissayagocara - hành xứ nên 
thân cận, ãrakkhanagocaro - hành xứ nên hộ trì và 
upanibandhagocaro - hành xứ nên cột tâm. 

- Trong ba loại hành xứ ấy, thế nào là hành xứ nên thân cận? 
Là thiện hữu thành tựu mưòd ân đức ngữ tông, vị bhikkhu 
sống thân cận người nào nghe Pháp chưa bao giờ được 
nghe, Pháp nghe rồi được hiểu biết rõ ràng, dứt bỏ hoài 
nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm trong sạch, 
hay tùy học theo người nào tiến hóa đức tin, giói hạnh, đa 
văn, xả ly và tiến hóa trí tuệ, đây gọi là hành xứ nên thân 
cận. 



92 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


- Thế nào là hành xứ nên hộ trì? ở đây, vị bhikkhu đi vào 
giữa xóm làng tiến bước theo lộ trình, mắt nhìn xuống thấy 
khoảng một hắc tay, thu thúc, nghiêm trang, không nhìn 
tượng binh, không nhìn kỵ binh, không nhìn bộ binh, không 
nhìn nữ nhân, không nhìn nam nhân, không ngước mắt nhìn 
lên, không cúi mặt nhìn xuống, đi không ngước nhìn hướng 
chánh, hướng phụ, đây gọi là hành xứ nên hộ trì. 

- Thế nào là hành xứ nên cột tâm? Bốn niệm xứ là nơi cột 
tâm. Vì điều này được đức Thế Tôn thuyết: “Này chư 
bhikkhu cái gì là hành xứ của Bhikkhu? Lãnh vực tự mỗi 
ngưòd, di sản tổ phụ, đó là bốn niệm xứ”^*, đây là hành xứ 
nên cột tâm. 

Vị bhikkhu đạt đến thành tựu phẩm hạnh này và hành xứ 
này đã đề cập như vậy, do đó được gọi là đầy đủ phẩm hạnh 
và hành xứ. 

Gọi anumattesu vajjesu bhayadassãvĩ - thấy sợ hãi các tội 
lỗi nhỏ nhặt. Giải rằng: người thấy ghê sợ trong tất cả tội 
lỗi nhỏ nhặt là các tội lỗi khác với tội như vô ý phạm tội 
ưng học pháp và phát sanh tâm bất thiện. 

Lời nói samãdãya sikkhãti sỉkkhãpadesu - thọ trì học tập 
trong các điều học, là thắng hạnh nào cần phải học tập 
những học pháp, tất cả thắng hạnh ấy học tập, thọ trì một 
cách chân chánh. 

Đây là theo sự giải thích đề cập biệt biệt giải thoát thu thúc 
giới do bài pháp ngưòd quyết định: ettha ca 
pãtimokkhasamvarasamvuto - thu thúc vói sự thu thúc 
trong giói bốn này. Cũng lời nói: ãcãragocarasampanno - 
đầy đủ phẩm hạnh và hành xứ v.v... Tất cả bậc thiện trí thức 


Tương ưng bộ kinh, thiên Đại phàm, 19 — 198. 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


93 


nên biêt ngài thuyêt đê trình bày điêu tiên hành mà người 
tiến hành thành tựu giới hạnh ấy. 

4b. Giải thích quyền thu thúc giới: 

Bậc thiện trí thức nên hiểu biết giải thích quyền thu thúc 
giới trình bày phương pháp tiếp theo biệt biệt giải thoát thu 
thúc giới như sau: So cakkhunã rũpam disvã - vị ấy là vị 
bhikkhu đã an trú trong biệt biệt giải thoát thu thúc giói. 
Cakkhunã rũpam disvã - thấy sắc với mắt, là thấy cảnh sắc 
với nhãn thức, có thể nhìn thấy cảnh sắc được định danh là 
mắt do nguyên nhân thấy. 

Các bậc giáo thọ sư xưa nói: Riêng mắt không thấy cảnh 
sắc vì không có tâm, dù chỉ có tâm cũng không thấy cảnh 
sắc, vì không có mắt để nhìn, nhưng khi môn và cảnh hội 
họp thấy được cảnh sắc do tâm nương nhãn thanh triệt (thấy 
được cần phải đầy đủ ba pháp: nhãn thanh triệt, tâm và cảnh 
sắc tiếp xúc, nếu chỉ có một pháp thì không thấy được). Lời 
nói như vậy là tập trung cả đoạn, như nói: bắn vód cây cung, 
nếu nói cho đầy đủ phải nói hội họp cả ba yếu tố: mục đích, 
cây cung và ngưòd xạ thủ, do đó, ở đây ý nghĩa này là người 
thấy, cảnh sắc vód nhãn thức. 

Câu nói na nỉmỉttaggãhĩ - không nắm giữ tướng chung, 
nghĩa là không chấp lấy tướng nữ nhơn, tướng nam nhơn, 
hay không chấp lấy hiện tượng vật phát sanh phiền não như 
tướng tốt v.v... chỉ trú là thấy. Nãnubyanjanaggãhĩ- không 
nắm giữ tướng riêng là không chấp lấy cử chỉ như hình 
dáng, tay, chân, đầu, cười, nói, đàm luận, liếc nhìn v.v... 
được định danh là tướng riêng, vì là hiện tượng dính mắc 
các phiền não và khiến cho xuất hiện các phiền não nơi cảnh 
vật nào đó, rồi cũng chấp giữ cảnh vật ấy, như trưởng lão 
Mahãtissa sống nơi Tháp Sơn (Cetiyapabbatavãsĩ). 



94 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Được nghe răng: Có một nàng dâu của một gia đình kia, sau 
khi xung đột vói chồng, vào buổi sớm tinh sương trang 
điểm vật trang sức xinh đẹp như tiên nữ, trốn ra khỏi xứ 
Anurãdhapura, đang đi đến nhà thân quyến, giữa đường gặp 
trưởng lão từ núi Tháp Sơn đi đến tuần tự khất thực xứ 
Anurãdhapura. Nàng có tâm nhớ đến điều thay đổi đã bật 
cưòd lớn tiếng. Trưởng lão cũng ngước nhìn thình lình. Đó 
là gì? Ngài phản tỉnh đạt được tướng bất mỹ trong bộ xương 
răng của nàng ấy, đã đắc chứng ứng cúng Arahant quả. Do 
đó, bậc giáo thọ sư xưa nói: 

“Thấy xương răng nàng ấy 
Tùy niệm tưởng khi trước 
Trưởng lão đứng nơi ấy 
Lẽ đắc chứng La-hán” 

Khi chồng nàng nọ đang đi theo con đường, gặp trưởng lão 
hỏi: 

- Bạch Ngài, ngài có thấy người phụ nữ nào không? 

Trưởng lão đáp lời ngưòd ấy: 

“Tôi không thấy ngưòd nữ 
Hay người nam qua đây 
Chỉ biết đây bộ xương 
Đang đi trên đại lộ” 

Trong lời nói: yatvãdhikaranamenam - do nguyên nhân 
nào. Giải rằng: người này sống không thu thúc nhãn quyền, 
không đóng nhãn môn bằng cánh cửa niệm, do nguyên nhân 
nào là nguyên nhân không thu thúc nhãn quyền, các ác pháp 
như tham ái... tàn hại theo vị ấy. 

Câu nói: tassa samvarãya patipajjati - thực hành thu thúc 
nhãn quyền ấy, là tiến hành đóng kín nhãn quyền này bằng 
cánh cửa niệm, khi thực hiện như vậy được gọi là phòng hộ 
nhãn quyền, đạt đến thu thúc nhãn quyền. 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


95 


Thật vậy, lời nói: cakkhundriye samvaram ãpajjati - đạt đên 
thu thúc nhãn quyền. Sự thu thúc hay không thu thúc không 
có trong nhãn quyền, bởi vì niệm hay thất niệm không phát 
sanh nương nhờ thanh triệt. 

Lại nữa, khi nào cảnh sắc đến phạm vi của mắt, khi ấy tâm 
hữu phần sanh rồi diệt hai lần, tâm tố ý giới thành tựu phận 
sự khai môn sanh rồi diệt, tuần tự tiếp theo tâm nhãn thức 
thành tựu phận sự thấy sanh rồi diệt, tâm dị thục quả vô 
nhân ý giới thành tựu phận sự tiếp nhận cảnh sanh rồi diệt, 
tâm dị thục quả vô nhân vói ý giới thành tựu phận sự quan 
sát sanh rồi diệt, tâm tố vô nhân ý thức giói thành tựu phận 
sự xác định sanh rồi diệt, liền theo đó đổng lực lướt nhanh. 

Trong khi đó thòi hữu phần hay một thời nào khác như khai 
môn..., không có sự thu thúc hay không thu thúc, nhưng đến 
sát-na đổng lực lướt nhanh, nếu người ác giói, thất niệm, vô 
trí, không nhẫn nại, hay lười biếng phát sanh là không thu 
thúc. Chính sự không thu thúc ấy, gọi là không thu thúc 
nhãn quyền. Tại sao? Vì không thu thúc như thế, đã không 
phòng hộ môn, hữu phần hoặc lộ tâm nhu khai môn V.V.... 
Như cái gì? Ví nhu khi không đóng kín cả bốn cánh cửa 
thành, dù cửa trong nhà, trong kho, hay trong phòng v.v... 
đã được người khéo đóng, như thế tất cả tài sản trong nội 
thành là không được canh phòng, không được bảo vệ, vì 
bọn cướp xâm nhập theo cửa thành có thể thi hành nhiệm 
vụ tùy theo sở thích của chúng thế nào, cũng như thế ấy, 
trong sát-na đổng lực khi đã phát sanh ác giới v.v... không 
thu thúc là không phòng hộ nhãn môn, hữu phần hay lộ tâm 
như khai tâm V.V.... 

Nhưng khi giói hạnh phát sanh theo sát-na đổng lực ấy, 
môn, hữu phần hay lộ tâm như khai môn v.v... gọi là được 
phòng hộ. Như cái gì? Ví như khi cửa thảnh đã được khéo 



96 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


đóng kín, dù cửa trong nhà v.v... không đóng kín, nhưng lúc 
ấy tất cả tài sản trong nội thành đã canh phòng cẩn thận, 
bảo vệ nghiêm ngặt, vì cửa thảnh đã khéo đóng kín, bọn 
cưóp không thể xâm nhập được thế nào, cũng như thế ấy. 
Trong sát-na đổng lực khi đã phát sanh giới hạnh v.v... môn, 
hữu phần hay lộ tâm như khai môn v.v... là khéo phòng hộ, 
do đó, sự thu thúc phát sanh thuộc sát-na đổng lực, gọi là 
thu thúc nhãn quyền. 

Trong các lời nói như nghe tiếng vód tai v.v... cũng như vậy. 

Theo sự giải thích tóm tắt đây, bậc thiện trí thức nên biết 
quyền thu thúc giói có trạng thái tránh xa chấp lấy tướng 
chung v.v... mà phiền não dính mắc vào cảnh sắc. 

4c. Giải thích dưỡng mạng thanh tịnh giới: 

Bây giờ, bậc thiện trí thức nên biết giải thích dưỡng mạng 
thanh tịnh giói đề cập tiếp theo quyền thu thúc giới như sau: 
Các điều học của sáu điều học đã được ban hành vì nuôi 
mạng làm nhân, vì nuôi mạng làm duyên, sáu điều học ấy: 

- Vị bhikkhu có ác dục, khát vọng, khoe pháp thượng nhân 
mà không có, không thật, vì nuôi mạng làm nhân, vì nuôi 
mạng làm duyên, phạm tội bại vong (pãrãjika). 

- Vị bhikkhu làm môi giới (mai dong) vì nuôi mạng làm 
nhân, vì nuôi mạng làm duyên, phạm tội Tăng tàng 
(Sanghãdisesa). 

- Vị bhikkhu nói rằng: Vị nào sống trong tinh xá của người, 
vị ấy là bậc ứng cúng Arahant, vì nuôi mạng làm nhân, vì 
nuôi mạng làm duyên, khi vị ấy thú nhận, phạm trọng tội. 

- Vị bhikkhu vô bệnh, xin vật thực quí lợi ích cho mình thọ 
thực, vì nuôi mạng làm nhân, vì nuôi mạng làm duyên, 
phạm tội ưng đối trị. 



Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


97 


- Vị Bhikkhu-ni vô bệnh, xin vật thực quí lợi ích cho mình 
thọ thực, vì nuôi mạng làm nhân, vì nuôi mạng làm duyên, 
phạm tội ưng phát lộ. 

- Vị bhikkhu vô bệnh, xin cơm hay xin canh lợi ích cho mì nh 
thọ thực, vì nuôi mạng làm nhân, vì nuôi mạng làm duyên, 
phạm tội tác ác.^® 

Tiếp theo câu PãỊi đề cập lừa đảo V.V.... 

Trong các lòi ấy, thế nào là lừa đảo? Vị bhikkhu ham muốn 
lợi lộc, cung kính, danh tiếng, ác dục, khát vọng, lừa đảo, 
oai nghi, gian xảo, nói quanh co, lường gạt cho hiểu lầm 
bằng tư cách thọ nhận vật dụng hay nghi thức đứng, sự 
đứng, sự giả vờ cho họ trong sạch, sự làm tướng, sự lừa đảo, 
gian xảo, xảo trá, đây gọi là lừa đảo. 

Trong các lòi ấy, thế nào là lời nói xiểm nịnh? Sự chào đón 
trước, nói phô trương, nói đắc nhân tâm, nói nịnh bợ, nói 
tâng bốc, nói gián tiếp, nói bóng gió, nói khen mình, tự tán 
thán mình, nói luồn cúi, nói bợ đỡ, muốn cho họ thương, 
nói khi giả khi thật như canh đậu, nhận dưỡng nhi của 
bhikkhu ham muốn lợi lộc, cung kính, danh tiếng, ác dục, 
khát vọng, đây gọi là lời nói xiểm nịnh. 

Trong các lời ấy, thế nào là gọd ý? Sự ra dấu, làm dấu, nói 
bóng gió, nói quanh co, nói xa gần, hay nói dọa dẫm người 
khác của vị bhikkhu ham muốn lợi lộc, cung kính, danh 
tiếng, ác dục, khát vọng, đây gọi là gợi ý. 

Trong các lời ấy, thế nào là gièm pha? Sự mắng nhiếc, chê 
bai, khiển trách, nói đưa lên, nói hạ xuống, nói chế giễu, nói 
mạt sát, nói lời thô lỗ, nói lời đê tiện, đem đi rêu rao, nói 
xấu sau lưng ngưòd khác của vị bhikkhu ham muốn danh 


Tạng Thắng Pháp, bộ Phân tích, 35-475. 




98 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


lợi lộc, cung kính, danh tiêng, ác dục, khát vọng, đây gọi là 
gièm pha. 

Trong những lòd ấy, thế nào là lấy lợi câu lợi? Vị bhikkhu 
ham muốn lợi lộc, cung kính, danh tiếng, ác dục, khát vọng, 
mang tài vật mình được ở đây đi cho nơi kia, hay lấy tài vật 
mình được nơi kia đem đến cho chỗ này. Sự ham muốn, 
mong cầu, tham cầu, dục đắc, tầm cầu, tìm cách trao đổi tài 
vật vói tài vật, như vậy, đây gọi là lấy lợi câu lợi.'^° 

Tiếp theo đây, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa phân giải 
PãỊi. 


Xỉển minh lừã đảo 

Trước hết xin giải thích về lừa đảo. Nói rằng: 
Lãbhasakkãrasilokannissitassa - vị bhikkhu ham muốn lợi 
lộc, cung kính, danh tiếng, là người mong cầu được lợi lộc, lễ 
bái và danh tiếng. Pãpicchassa - ác dục là lòng ham muốn 
trình bày công đức không thật. Icchãpakatassa - khát vọng là 
người bị ham muốn làm cho tai hại, bị ham muốn xâm nhập 
làm cho bất hạnh. 

Sau đây nói đến ba tư cách lừa đảo trong bộ Mahãniddesa - 
Đại xiển minh do khả năng thọ nhận vật dụng, nói quanh co 
và nương nhờ oai nghi, do đó, trình bày ba tư cách lừa đảo ấy 
như tư cách thọ nhận vật dụng V.V.... 

Trong ba tư cách lừa đảo ấy, giải rằng: sự lừa cho hiểu lầm 
bằng tư cách là vị bhikkhu được thí chủ thỉnh thọ nhận y v.v..., 
mong muốn vật dụng ấy như vậy, nương nhờ ác dục, bèn ngăn 


Tạng Thắng Pháp, bộ Phân tích, 35-475. 




Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phần Giới 


99 


chặn thí chủ, lường gạt cho hiên lâm, do vị bhikkhu biêt: Các 
gia chủ này có đức tin vững chắc nơi ta. Khi những vị ấy suy 
nghĩ: “Đáng khen ngợi thay, ngài là bậc thiểu dục, không 
muốn thọ nhận tài vật gì. ôi! Chúng ta khéo được phước báu 
rời, nếu ngài có thể thọ nhận tài vật dù chỉ chút ít”. Thế rồi họ 
mang lại những bộ y quý giá v.v... cúng dường bằng nhiều 
phương pháp. Ngược lại, vị ấy tỏ ra mình chỉ là người muốn 
tế độ các thí chủ rồi thọ nhận. Sự lường gạt làm cho thí chủ 
hiểu lầm là nguyên nhân dẫn dụ mang nhiều tài vật đặt nặng 
trên xe, tải đến cúng dường kể từ đó, đây nên biết tư cách lừa 
đảo bằng thái độ thọ nhận vật dụng. 

Thật vậy, trong Mahãniddesa - Đại xiển minh được thuyếCb 
“Thế nào là lừa đảo nói về thọ nhận vật dụng?” Các gia chủ 
trong thế gian này, thỉnh vị bhikkhu thọ nhận y, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Vị bhikkhu ác dục, khát 
vọng, nương vào ham muốn được nhiều y ...như trên... nhiều 
dược phẩm trị bệnh, bèn từ chối y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh. Vị bhikkhu nói: “Bậc Sa-môn cần gì vói 
y đắt giá, bậc Sa-môn phải lượm lấy vải phấn tảo từ nơi mộ 
địa, từ nơi đống rác, hay nơi theo chợ làm Tăng-già-lê, đây là 
điều chân chánh”. 

“Lại nữa, bậc Sa-môn cần gì với đồ ăn khất thực đắt giá, bậc 
Sa-môn phải nuôi mạng với vật thực phát sanh tuần tự do sức 
mạnh đôi chân, đây là điều chân chánh”. 

“Lại nữa, bậc Sa-môn cần gì với sàng tọa đắt giá, bậc Sa-môn 
phải sống dưód gốc cây, hay cư ngụ giữa trời, đây là điều chân 
chánh”. 


Tiêu bộ kinh, Đại Xiên minh, 29-268. 




100 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


“Lại nữa, bậc Sa-môn cân gì với dược phâm trị bệnh đăt giá, 
bậc Sa-môn nên chế tạo thuốc bằng nước tiểu bò đen và trái 
kha-lê-nặc, đây là điều chân chánh”. 

Nương nhờ điều đó, vị ấy mặc y thô cũ, thọ dụng đồ ăn khất 
thực đạm bạc, cư trú sàng tọa tầm thường, dùng dược phẩm trị 
bệnh sơ sài. Các gia chủ biết vị ấy: “Vị Sa-môn này thiểu dục, 
tri túc, thích viễn ly, không tụ hội, nỗ lực tinh cần, nói về đầu 
cùng nhau thỉnh cầu thọ nhận y... như trên... dược phẩm 
trị bệnh nhiều thêm”. Vị ấy nói: “Thiện nam tử có đức tin tích 
trữ nhiều công đức vì đối diện ba điều kiện là nam tử có đức 
tin, tích trữ nhiều công đức đối diện đức tin .. .như trên... đối 
diện vật thí, thiện nam tử có đức tin tích trữ nhiều công đức 
đối diện bậc xứng đáng cúng dường. Vâng! Đức tin này hiện 
có đối với quí vị, vật thí cũng có và tôi là người thọ thí cũng 
có; nếu tôi không thọ nhận như vậy, quí vị sẽ không có phước 
báu, tôi không muốn vật dụng này, nhưng tôi sẽ thọ nhận để 
tế độ quí vị”. 

Nương vào điều kiện này, vị ấy thọ nhận nhiều y, nhiều đồ ăn 
khất thực, nhiều sàng tọa, nhiều dược phẩm trị bệnh. Thái độ 
nói giả-cách, sự làm tướng, lừa đảo, gian xảo, xảo trá như vậy, 
đây gọi là tư cách lừa đảo nói về thọ nhận vật dụng. 

Cũng chính vị bhikkhu ác dục ấy lường gạt cho hiểu lầm bằng 
cử chỉ thế này hay thái độ thế kia với lời nói trình bày đắc 
chứng pháp thượng nhân, nên biết là tư cách lừa đảo về nói 
quanh co. 

Như được thuyết: “Trong các lời ấy, thế nào là tư cách lừa đảo 
về nói quanh co? Một số bhikkhu trong Tông giáo này ác dục, 
khát vọng, muốn cho người ta tôn kính, suy nghĩ trong tâm: 


Dhutavado: diệt trừ luận - người nói lời liên hệ pháp diệt trừ phiền não, theo 
nguyên bản dịch người nói ngay thăng. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


101 


Quần chúng sẽ tôn kính ta bằng phương pháp như vậy, bèn nói 
lời liên hệ Thánh pháp như: 

- Vị Sa-môn nào mặc y như vậy, vị Sa-môn ấy là người có 
đại oai lực, hay nói: 

- Vị Sa-môn nào dùng bát đồng, bình lọc nước, chìa khóa, 
dây lưng, mang dép như vậy, vị Sa-môn ấy là người có đại 
oai lực, hoặc nói như sau: 

- Vị Sa-môn nào có thầy tế độ, đại trưởng lão, người sống 
hòa hợp vói thầy tế độ, người sống hòa họp với đại trưởng 
lão, có bạn tri kỷ, thâm giao, chân thành như vậy; vị Sa- 
môn nào sống trong tinh xá, thảo am, lâu đài, cao ốc, hang 
núi, động đá, cốc, trùng các, lầu canh, cái chái, lương đình, 
giảng đường, mái lều, hoặc sống dưód gốc cây như vậy, vị 
Sa-môn ấy là người có đại oai lực. 

Lại nữa, vị bhikkhu có hạnh kiểm khả ố, khả tắng như bụi bậm 
được che đậy nơi đống rác, nhiều giả dối, nịnh hót, tâng bốc, 
kính mến vói miệng, nói lời thậm thâm huyền diệu, vi tế, sâu 
kín tương ưng pháp siêu thế không phiền não như: vị Sa-môn 
này đạt được trú thiền chứng yên lặng ấy như vậy. Thái độ nói 
giả cách, sự làm tướng, lừa đảo, gian xảo, xảo quyệt như vậy, 
đây gọi là tư cách lừa đảo về nói, quanh co”. 

Lại nữa, vị bhikkhu ác dục lường gạt khiến cho người ta hiểu 
lầm vói oai nghi, muốn cho người ta tôn kính, nên biết là tư 
cách lừa đảo nương vào oai nghi. Như được đức Thế Tôn 
thuyết: “Thế nào là tư cách lừa đảo liên hệ oai nghi? Một số 
vị bhikkhu trong Pháp Luật này ác dục, khát vọng, muốn cho 
người ta tôn kính, biết rằng: quần chúng sẽ tôn kính ta bằng 
phương pháp như vậy, (rồi) giả bộ đi nghiêm trang, giả bộ 
đứng, ngồi, nằm nghiêm trang, đi phòng hộ chân chánh, đứng 
phòng hộ chân chánh, ngồi phòng hộ chân chánh, nằm phòng 
hộ chân chánh; đi, đứng, nằm, ngồi giống như người có định 



102 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


tâm và người thiên vê mọi lãnh vực. Nghi thức đứng, sự đứng, 
giả bộ cho người ta trong sạch, giả cách, làm tướng, lừa đảo, 
gian xảo, xảo trá oai nghi như vậy: đây gọi là tư cách lừa đảo 
liên hệ oai nghi”. 

Trong các lòi nói: paccayapatỉsevanasankhãtena - nói về thọ 
nhận vật dụng, bậc thiện trí thức cũng giải như là thọ nhận 
riêng vật dụng, hay bậc thiện trí thức đã kể cùng với thọ nhận 
vật dụng ấy. 

- Sãmantajappitena: nói quanh co là nói xa gần. 

- Iriyãpathassa vã: hoặc oai nghi là lấy cả bốn oai nghi. 

Sự đứng lên đầu tiên hay đứng lên một cách cung kính gọi là 
atthapanã - nghi thức đứng. 

Tư cách đứng gọi là thapanã - sự đứng. 

Sự sửa đổi là santhapanã - giả bộ cho họ trong sạch. 

Sự tạo cử chỉ giả dối bằng cách trình bày thái độ tự an trú trong 
tinh cần cao thượng, giải rằng: lường gạt bằng cách làm bộ, 
làm tịch gọi là bhãkuỊiko - sự giả cách. 

Sự tạo cử chỉ giả dối là thường của người này, do đó, vị ấy là 
bhãkuỊikã - người giả vờ. 

Trạng thái của ngưòd giả vờ ấy gọi là bhãkutiyam - sự làm 
tướng. 

Sự lường gạt cho hiểu lầm là kuhanã - lừa đảo. 

Sự đi của ngưòd lừa đảo là kuhãyanã^^ - gian xảo. 

Tư cách của người lường gạt là kuhitattam - xảo trá. 




Kuhassa ayana kuhayana - diễn tiến của lừa đảo gọi là gian xảo, theo tika 
ãyanã trở thành pavattL 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


103 


Xiên minh nói lòi xiêm nịnh 

Lời nói: ãlapanã - sự chào đón trước, là vị bhikkhu thấy người 
đi đến tinh xá, cướp lời nói trước: “Thưa chư hiền giả, chư 
hiền giả đến đâỵ muốn điệu gì? Thỉnh vị bhikkhu nào? Nếu 
chư hiền giả đến đây muốn như vậy, xin hãy trở về, tôi sẽ 
hướng dẫn chư bhikkhu đi theo sau”. 

Lại nữa, vị bhikkhu đi vào giới thiệu tâng bốc mình: “Tôi tên 
là Tissa, đức vua và quan đại thần tên kia, tên kia cũng trong 
sạch vód tôi”, gọi là ãlapanã - sự chào đón trước. 

Vị bhikkhu được người hỏi đến bèn đáp lời như đã giải thích"^"^ 
là lapanã - nói phô trưong. 

Vị bhikkhu sợ các thí chủ bất mãn tránh xa, luôn luôn tạo sự 
thuận tiện, rồi nói lời thuyết phục, là sallapanã - nói đắc nhân 
tâm. 

Sự nói nâng lên như: ngài đại trưởng lão"^^, đại thủ lãnh, đại 
thí chủ, là ullapanã - nói bợ đõ. 

Sự nói nâng cao bằng mọi cách là samullapanã - nói tâng bốc. 
Vị bhikkhu nói rào đón: “Này cận sự nam, lúc trước trong thời 
gian như vậy, người cúng dường bố thí vật mới, bây giờ còn 
bố thí không?” Cho đến các cận sự nam phải đáp: “Bạch Ngài, 
chúng tôi sẽ bố thí như vậy, nhưng không được điều kiện”, gọi 
là unnahanã - nói gián tiếp. 

Lại nữa, vị bhikkhu thấy họ cầm mía hỏi rằng: 

- Này cận sự nam, mang mía từ đâu đến vậy? 

Những ngưòd ấy đáp: 

- Bạch Ngài, mang từ ruộng mía về. 

- Mía ruộng ấy có ngon ngọt không? 


Lapanãtỉ putthassa sato vuttappakãrameva lapanam gọi ỉapanã tức là khi Tỷ- 
kheo bị hỏi cũng nói trỏ vào mình như trường hợp đã đề cập, khác với ãlapanã 
- sự chào đón trước, bởi vì điều trước không bị hỏi. 

Mahãkutumbiko dịch khác nữa là ngài đại gia trưởng. 




104 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


- Bạch Ngài, Ngài thọ dụng thử sẽ biêt. 

- Này cận sự nam, không nên nói bố thí mía cho Bhikkhu. 
Nói rào đón như vậy mà vị bhikkhu nam cũng không thoái 
thoát, gọi là unnahanã - nói gián tiếp. 

Nói rào đón không thoái thoát mọi phương pháp gọi là 
samunnahanã - nói bóng gió. 

Nói nâng cao mình như: “Gia đình này chỉ biết tôi, nếu ở đây 
vật thí phát sanh, họ bố thí riêng cho tôi”, là ukkãcanã - nói 
khoe mình. Trong đoạn này, bậc thiện trí thức muốn thuyết 
câu chuyện Telakandarikã.^® 

Nói nịnh hót muốn cho họ thương không cần nhìn đến thực 
tính đúng sự thật, hay đúng pháp, gọi là anupiyabhãnitã - nói 
luồn cúi. 

Cãtukamyatã - nói bợ đỡ tứ phía là đặt mình vào địa vị thấp hèn 
như kẻ nô tỳ. 

Nói khi giả, khi thật nhu canh đậu là muggasupyatã - nói nhu 
canh đậu. Lẽ thường, trong hầu hết các loại đậu được nấu chín, 
chỉ một phần nhỏ không được nấu chín, ngoài ra nếu được nấu 
chín như thế nào, cũng như thế ấy. Lời nói của người nói chân 
thật chỉ có chút ít, còn lại là lòd giả dối cả như canh đậu, đây 
gọi là người canh đậu, trạng thái của ngưòd ấy gọi là nói (khi 
thật, khi giả) như canh đậu. 

Pãribhatyatã - nhận dưỡng nhi là nuôi trẻ. Giải rằng: vị 
bhikkhu nào nuôi dưỡng, ẩm bồng trẻ con trong gia đình bằng 
thắt lưng, bằng cổ như người vú nuôi, hành động của vị 
bhikkhu nâng niu ấy gọi là nuôi dưỡng. Việc thảnh người nuôi 
dưỡng gọi là pãribhatyatã - nhận dưỡng nhi. 


Câu chuyện Telakandarikã kể rằng : Có hai vị Tỷ kheo vào nhà gia chủ ngồi 
trong phòng ãn, thấy đứa bé gái con của gia chủ, một trong hai vị Tỷ kheo hỏi: 
“Này hiền giả, bé gái này là con ai?” “Bạch ngài, con của Telakandarikã - 
cận sự nữ thường cúng dường sữa. ” 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


105 


Xiển minh gọi ý 

Gọi nỉmittam - sự ra dấu, là thân nghiệp và khẩu nghiệp khiến 
cho phát sanh hiểu biết bố thí vật dụng của các thí chủ. 

Vị bhikkhu thấy họ cầm vật đáng nhai đi đến, ra dấu bằng 
cách: “Hiền giả được vật đáng nhai gì vậy?” Gọi 
nimittakammam - làm dấu. 

Nói liên hệ vật dụng, gọi là obhãso - nói bóng gió, 
obhãsakammam - nói rào đón. Giải rằng: vị bhikkhu thấy 
những ngưòd nuôi bò, bèn nói: “Các loài này là bò sữa hay bò 
làm bơ?” Khi họ đáp: “Bò sữa, bạch ngài”, hành động của 
thân, khẩu khiến cho những đứa bé nói lại cha, mẹ chúng biết 
ý rồi cúng dường v.v... do không phải bò sữa, nếu bò sữa chư 
bhikkhu cũng có thể được sữa V.V.... 

Sãmantạịappã - nói quanh co là nói xa, gần. Trong lời này nên 
kể câu chuyện Kulũpakabhikkhu - bhikkhu lai vãng gia đình. 
Được nghe rằng: Có một vị bhikkhu lai vãng gia đình muốn 
thọ thực, sau khi đi vào nhà đã ngồi xuống. Nữ gia chủ thấy vị 
bhikkhu ấy, không muốn bố thí, bèn nói: “Bạch Ngài, không 
có gạo”. 

Rồi đến nhà lân cận tỏ thái độ nhu muốn đi lấy gạo. Vị bhikkhu 
đi vào trong phòng liếc nhìn thấy cây mía tại góc nhà, thấy 
mật mía nơi ghè, thấy khoanh cá muối nằm ở giỏ, thấy gạo 
trong nồi, thấy bơ đặc chứa trong bình, bèn đi ra ngồi xuống. 
Nữ gia chủ về, đến nói: 

- Bạch Ngài, không được gạo. 

Vị bhikkhu trả lời nhanh: 

• 

- Này cận sự nữ, tôi đã xem tướng trước, ngày nay sẽ không 
có vật thực. 

- Bạch Ngài, cái gì? Cận sự nữ hỏi. 



106 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Vị bhikkhu đáp: 

- Tôi thấy con rắn giống như cây mía tại góc cửa, khi suy tư 
sẽ đập nó, đã thấy cái đầu rắn ấy bị ném bằng hòn đá giống 
như mật mía đã được chế biến mà họ đặt trong ghè, khi nó 
cắn hòn đá ấy thấy hàm răng giống như gạo trong nồi, lúc 
nó giận dữ thấy nước miếng lẫn lộn với chất độc phun ra từ 
nơi miệng giống như bơ đặc chứa trong bình. 

Nữ gia chủ ấy suy nghĩ: “Ta không thể lừa gạt Sa-môn trọc 
đầu này”. Sau khi bố thí mía, nấu cơm cúng dường, cùng vói 
bơ đặc, mật mía và cá muối. 

Nói xa gần như vậy, nên biết là samantạịappã - nói quanh co. 
Nói đưa đẩy tód lui theo chiều hướng được vật dụng ấy, gọi là 
parikaịhã - nói dọa dẫm. 


Xiển minh gièm pha 

Bậc thiện trí thức nên biết giải thích về xiển minh gièm pha 
như sau: 

Gọi akkosanã - sự mắng nhiếc là mắng nhiếc với mười điều 
phỉ báng. 

Vambhanã - chê bai là nói nhục mạ. 

Garahã - khiển trách là nêu tội bằng cách nói: Người không 
có đức tin, không tịnh tín. 

Nói hăm dọa bằng cách: Ngưòd không nên nói như vậy trong 
nơi đây, gọi là ukkhepanã - nói đưa lên. 

Nói tâng bốc nặng nề như: “ôi! Đại thí chủ” là samukkhepanã 
- nói hạ xuống. 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


107 


Nói châm biêm răng: Phải chăng sinh mạng của ngưòd này thọ 
dụng hột giống"^^, gọi là khipanã - nói chế giễu. 

Nói chế giễu cao hơn rằng: Chư hiền giả gọi là người bố thí 
theo lời nói, nhưng không có bố thí luôn luôn cho mọi người, 
làm sao là thí chủ được! Gọi là samkhiipanã - nói mạt sát. 

Nói rằng: Họ không phải là thí chủ và nêu lên nhiều tội lỗi, 
gọi là pãpanã - nói lòd thô lỗ. 

Nói thô lỗ vói mọi trường hợp, gọi là sampãpanã - nói lời đê 

tiện. 

• 

Avannahãrikã - đem đi rêu rao là vị bhikkhu đem sự thiệt hại 

• • • • • • 

từ gia đình này đến gia đình kia, từ làng này đến làng kia, từ 
thị trấn này đến thị trấn kia do suy nghĩ: Họ sẽ cúng dường 
cho ta vì sợ chỉ trích. 

Parapitthimamsikatã - nói xấu sau lưng, là trước mắt nói ngọt 
ngào, sau lưng chỉ trích. Lời nói ví như cử chỉ người không 
thể chống đối trước mặt, lén cắn sau lưng kẻ thù, do đó gọi là 
khen trước mặt chê sau lưng. 

Gọi nippesikatã - gièm pha, vì cử chỉ này như cây chổi quét 
lấm ân đức người khác cho tiêu mất, hay phá hủy ân đức người 
khác cho tan nát để tìm lợi lộc, như nghiền nát chất thơm thảnh 
bột để tìm hương thơm, do đó gọi là gièm pha. 

Xiển minh lấy lọi câu lọi 

Tìm kiếm là nịịigimsanatã - mong lấy. 

Ito laddham - được nơi đây là được từ nhà này. 
Amutra - nơi kia là trong nhả kia. 

Etthi - ham muốn là tìm kiếm. 

Gữvetthi - mong cầu là tìm tòi. 


BiJahhojino - người thọ dụng hột giống ám chỉ thọ hưởng phước cũ, không tạo 
phước mới. 




Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 08 


Parỉyetthỉ - tham câu là tìm tòi luôn luôn. 

ở đây, bậc thiện trí thức nên kể câu chuyện vị bhikkhu bố thí 
vật thực được đầu tiên đến những đứa bé trong mỗi gia đình, 
cuối cùng được cháo, sữa từ các gia đình ấy. 

Gọi esanã - dục đắc v.v... đồng nghĩa vói etthi - ham muốn.... 
do đó, esanã cũng là tìm kiếm. Gavesanã là tầm cầu, 
pariyesanã là tham cầu. Nên biết chú giải trong điều này bằng 
phương pháp như vậy. 

Đây là nghĩa lý lừa đảo v.v... 

Bây giờ sẽ giải thích như: các ác pháp này v.v... bậc thiện trí 
thức nên biết sự chấp thủ các ác pháp được thuyết trong kinh 
Phạm Võng theo phương pháp: “Này chư hiền giả, lại nữa, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn thọ dụng vật thực được tín thí cúng 
dường, những vị ấy lại sanh sống tà mạng bằng súc sanh minh 
như: nghề coi tay, nghề tiên tri hiện tượng, nghề xem địa lý, 
nghề đoán mộng, nghề xem tướng, xem dấu chuột cắn trong 
vải, phương pháp cúng dường lửa, phương pháp cúng dường 
muỗng. 

Những tà mạng được nói đây là do khả năng vi phạm sáu điều 
học mà ban hành vì nhân nuôi mạng, do khả năng các ác pháp 
như: lừa đảo, nói lòd xiểm nịnh, gợi ý, gièm pha và lấy lợi câu 
lợi V.V.... Sự tránh xa tất cả trường hợp tà mạng này, đây gọi 
là dưỡng mạng thanh tịnh. 

Danh từ dưỡng mạng thanh tịnh này có ý nghĩa như sau: mỗi 
người nương tựa trạng thái này mà sống còn, do đó, trạng thái 
này gọi là dưỡng mạng. Đó là gì? Là tinh tấn tìm kiếm vật 
dụng. Tính cách trong sạch gọi là thanh tịnh, sự trong sạch của 
sinh sống gọi là ãjivapãvisuddhi - dưỡng mạng thanh tịnh. 


4d. Giải thích liên hệ vật dụng giới: 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


ỉ 09 


Liên hệ vật dụng giới giải thích tuần tự tiếp theo dưỡng 
mạng thanh tịnh giói như sau: 

Gọi patisankhã yoniso - chân chánh giác sát là phản tĩnh, 
hay (biết) bằng phương pháp, (biết) bằng phương tiện, bằng 
cách suy xét biết rõ, nghĩa là quán tưởng. Chính sự quan 
tưởng ấy đã được thuyết như để đối trị sự lạnh v.v..., bậc 
thiện trí thức nên biết là chân chánh giác sát trong nơi đây. 

Các lòi nói ấy, gọi cĩvaram - y là y nội v.v... . 

Patisevati - thọ dụng là dùng, mặc, đắp... . 

Yãvadeva - chỉ... là lời xác định rõ giới hạn lợi ích. Quả thật, 
lợi ích của hành giả thọ dụng y chỉ có như thế, là đối trị sự 
lạnh v.v... ở đây không có cao hơn. 

Sĩtassa - sự lạnh là sự lạnh nào đã phát sanh do khả năng 
nội giói tăng trưởng, hay thời tiết bên ngoài thay đổi. 

Patighãtãya - để đối trị là để diệt trừ. Bằng phương pháp 
nào vị bhikkhu không cho bệnh hoạn phát sanh trong cơ 
thể, để ngăn ngừa bệnh hoạn ấy bằng phương pháp mặc y; 
vì khi cơ thể bị lạnh đè nén, vị bhikkhu tâm phóng dật 
không thể tinh cần chân chánh, bởi thế, đức Thế Tôn cho 
phép nên sử dụng y để đối trị sự lạnh. Đó là pháp môn tất 
cả mọi Tĩka - Sớ giải. 

Unhassa - sự nóng là sức nóng của lửa, bậc thiện trí thức 
nên biết giói hạn phát sanh sự nóng ấy như lửa cháy rừng 

V.V.... 

Damsamakasavãtãtaparirimsapasamphassãnam - tiếp xúc 
do ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát. Đây có ý nghĩa 
như vậy: Damsa - ruồi, một số giáo thọ sư dịch là ruồi đầu 
xanh. Makasã - là các loại muỗi. Vãtã - gió là tất cả gió, 
loại có bụi và loại không có bụi V.V.... Ẫtãpo - ánh nắng, ở 
đây là ánh nắng mặt tròi. Sirimsapã - loài bò sát là những 



110 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


sinh vật nào thuộc xà loại di chuyển bò đi như rắn... 
Samphassãnam - tiếp xúc, có hai sự tiếp xúc là tiếp xúc do 
các sinh vật ấy cắn và các sinh vật đụng chạm, nhưng sự 
tiếp xúc ấy không nguy hại đến chỗ ngồi được đắp y, vì thế 
cần phải sử dụng y trong nơi như vậy để đối trị các ác thú 
hãm hại. 


Lời PãỊi nói yãvadesa - chỉ..., một lân nữa trình bày xác 
định rõ giới hạn lợi ích trung bình, vì ngoài ra đây đôi khi 
còn có lợi ích che đậy bộ phận thân thể đáng hổ thẹn. 

Hỉrỉkopỉnam - bộ phận đáng hổ thẹn đó là mỗi bộ phận nam, 
nữ, vì khi vị bhikkhu che đậy mỗi bộ phận thân thể nào có 
hổ thẹn tăng trưởng, sẽ chấm dứt hổ thẹn mỗi bộ phận thân 
thể ấy, gọi là bộ phận đáng hổ thẹn vì làm cho tăng trưởng 
hổ thẹn. 


Hỉrỉkopỉnapatỉcchãdanattham - đê che đậy bộ phận thân 
thể đáng hổ thẹn, nghĩa là để che đậy bộ phận thân thể khiến 
cho tăng trưởng hổ thẹn. Lời nói 
hirikopanampaticchãdanattham - đế che đậy bộ phận thân 
thể đáng hổ thẹn có ý nghĩa như vậy. 

Gọi pinậapãtam - đồ ăn khất thực là bất cứ loại thực phẩm 
nào. Thật vậy, gọi là đồ ăn khất thực là vật thực để vào bát 
cho vị Bhikkhu, hay đặt xuống các vắt cơm gọi là đồ ăn 
khất thực. Ngài giải thích là tập trung thành khối vật thực 
được từ mọi nơi. 


Neva davãya - không thọ dụng đê nô đùa, là không phải 
chơi giỡn như những đứa trẻ trong làng v.v... giải rằng 
không có ý chơi giỡn. 

Na madãya - không thọ dụng để say mê là không phải say 
mê như các võ sĩ và đồ vật v.v... giải rằng không cố ý say 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


111 


mê vì hiện tượng say mê sức mạnh và hiện tượng say mê 
dành cho người nam. 

Na manậanãya - không phải để trang điểm, là không phải 
tô điểm cho xinh đẹp như các thiếu nữ chốn khuê phòng và 
những kỹ nữ v.v... giải rằng không cố ý béo mập các bộ 
phận lớn nhỏ. 

Na vibhũsanãya - không phải để trang sức là không phải 
trang điểm như người khiêu vũ và ca sĩ v.v... giải rằng 
không cố ý làm cho màu da xinh đẹp. 

Lại nữa, trong các câu này, nói rằng: không phải để nô đùa 
đây, ngài trình bày để diệt trừ tánh si mê. Nói rằng: không 
phải để say mê, ngài giảng dạy để diệt trừ tánh sân hận. Nói 
rằng: không phải để trang điểm, không phải để trang sức, 
ngài thuyết minh để diệt trừ tánh tham dục. 

Lời nói: không phải nô đùa, không phải để say mê đây, ngài 
đề cập ngõ hầu ngăn ngừa triền phược của ta phát sanh cho ta. 
Lời nói: không phải để trang điểm, không phải để trang sức, 
ngài thuyết giảng để ngăn ngừa triền phược phát sanh cho 
người khác. 

Cả bốn câu ấy, bậc thiện trí thức nên biết ngài thuyết giáo từ 
bỏ thực hành điều không chân chánh và đắm say dục lạc. 
Yãvadeva - chỉ..., giải thích như đã đề cập. 

Imassa kãyassa - thân này là sắc thân hội họp bốn sắc đại 
chủng. 

Thiitiyã - để bảo tồn chắc chắn là để gìn giữ cho sống còn tiếp 

tục. 

• 

Yãpanãya - nhục thể được tồn tại là để cho sinh mạng được 
sống còn không bị gián đoạn, hay để gìn giữ cho sống còn suốt 
thời gian dài, như lão gia chủ chống đỡ căn nhà, hay người 
chủ xe phải đổ dầu vào trục xe; vị bhikkhu thọ dụng đồ ăn khất 



112 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


thực chỉ để gìn giữ cho sắc thân được sống còn, tồn tại thích 
nghi, không phải thọ dụng để nô đùa, để say mê, để trang điểm 
và để trang sức. 

Lại nữa, thiti - bảo tồn đây là đồng nghĩa vód mạng quyền, vì 
thế nên biết ý nghĩa đây là để bảo tồn chắc chắn và tồn tại xác 
thân, nhưng cũng thường giải thích là để cho mạng quyền xác 
thân này được tồn tại. 

Vihimsuparatiyã - để giảm nhẹ sự hành hạ, giải rằng: cơn đói 
gọi là làm tổn thương do ý nghĩa hành hạ. Chính vị bhikkhu 
ấy thọ dụng đồ ăn khất thực để giảm nhẹ cơn đói, đồ ăn khất 
thực cũng ví như thuốc thoa vết thương và như ngăn ngừa khi 
nóng hoặc lạnh V.V.... 

Brahmacariyãnuggahãya - hỗ trợ phạm hạnh là để giúp đỡ 
giáo pháp phạm hạnh và ủng hộ con đường phạm hạnh. Thật 
vậy, vị bhikkhu này nương vào thân lực, vì duyên thọ dụng đồ 
ăn khất thực, ngõ hầu tiến hành giải thoát tam giới do khả năng 
tinh cần liên tục tam học, gọi là thọ dụng để hỗ trợ phạm hạnh, 
ví như người mong vượt qua bãi sa mạc phải ăn thịt đứa con, 
hoặc như người muốn qua sông, phải nương nhờ chiếc bè, hay 
như ngưòd hy vọng vượt qua trùng dương phải nương nhờ 
thuyền. 

Iti purãnanca vedanam patihankhãmi navanca vedanarn 
upãdessãmi - diệt trừ cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới phát 
sanh bằng phương pháp như vậy. Giải rằng: vị bhikkhu thọ 
dụng đồ ăn khất thực ví như bệnh nhân uống thuốc bởi quan 
tưởng, do thọ dụng đồ ăn khất thực này, ta sẽ diệt trừ cảm thọ 
cũ là cơn đói hành hạ và không cho cảm thọ mới phát sanh là 
thọ dụng vật thực không tiết độ, như Bà-la-môn 
Ãhãrahatthaka; Bà-la-môn Alarnsãtaka; Bà-la-môn 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


113 


Tatthavattaka; Bà-la-môn Kakamasaka và Bà-la-môn 
Bhuttavamitaka.'^^ 

Lại nữa, cảm thọ nào gọi là cảm thọ cũ, vì phát sanh do khả 
năng duyên nghiệp cũ nương vào vật thực không thích hợp và 
quá độ, khi diệt trừ nguyên nhân cảm thọ cũ ấy do thọ dụng 
vật thực thích hợp và tiết độ, gọi là diệt trừ cảm thọ cũ. Cảm 
thọ nào gọi là cảm thọ mới, vì phát sanh cho tương lai nương 
vào duyên nghiệp thọ dụng không thích họp mà vị bhikkhu tạo 
trong hiện tại, khi không phát sanh nguồn gốc cảm thọ mới do 
khả năng thọ dụng thích họp, gọi là không cho cảm thọ mói 
phát sanh, nên thấy nghĩa lý ở đây như vậy. Như thế nên biết 
rằng là giải thích bao gồm thọ dụng thích họp, diệt trừ tự thực 
hành khổ hạnh và không từ bỏ an lạc pháp.'^® 

Anavajjatã ca phãsuvihãro cãti - sự vô tội và lạc trú, vô tội do 
tránh xa tâm cầu, thọ nhận, thọ dụng và lạc trú bỏd thọ dụng 
tiết độ. Hoặc vô tội vì không có tội lỗi mà bậc thiện trí thức 
khiển trách như ngáp ngủ v.v... lạc trú do nguồn gốc thân lực 
duyên thọ dụng vật thực thích hợp và tiết độ. 

Lại nữa, vị bhikkhu thọ dụng quán tưởng thấy rằng: sự vô tội 
sẽ có cho ta từ bỏ an lạc nằm xuống, an lạc nằm lăn qua lại, an 


Mahãtĩkã - Đại sớ giải cột ba giảng rằng: người nào thọ thực nhiều đến không 
thê đứng dậy theo sức mình gọi là Bà-la-môn Ẵhãrahatthaka (vật thực bàn tay). 
Người nào đã thọ thực đứng dậy mà không thê mặc y được Vỉ bụng quá lởn, 
gọi là Bà-la-mồn Alahsãtaka. Người nào đã thọ thực không thê đứng dậy, tự 
năm lãn ra nơi đó, gọi là Bà-la-môn Tatthavattaka ịnãm lãn nơi đó). Người 
nào thọ thực đứng dậy mà vật thực tràn đến miệng khiến con quạ cũng có thê 
ãn được, gọi là Bà-la-môn Kãkamãsaka (ãn đê dành cho quạ). Người nào thọ 
thực đến khi không thế bỏ vào miệng vật gĩ khác, gọi là Bà-la-môn 
Bhuttavamitaka (vật thực như gò moi). 

Không từ bỏ an lạc pháp (đạo đức), Vỉ không diệt trừ an lạc thuộc về thân làm 
duyên cho từ bỏ an lạc thuộc về thiển... . 




114 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


lạc thụy miên,^° và an lạc bằng cách tiêu hóa vật thực đầy bụng 
cho đến bao lâu tùy thích. 

Lại nữa, lạc trú sẽ có cho ta do tiến hành thích họp tứ oai nghi 
và thọ dụng vật thực giảm thiểu độ lượng bốn, năm miếng, 
như được trưởng lão Sãriputta thuyết: 

“Ăn bốn năm miếng xong 
Rồi hãy uống nước uống 
Thật vừa đủ lạc trú 
Của bhikkhu tinh cần”.^^ 

Chỉ bao nhiêu đấy, bậc thiện trí thức nên biết là giải thích thọ 
lãnh lợi ích và thực hành trung đạo. 

Gọi senãsanam - tọa ngọa cụ. Thật vậy, vị bhikkhu nằm bất 
luận nơi nào như trong tinh xá, hay thảo am v.v... mọi nơi đó 
gọi là senam - ngọa cụ (chỗ nằm). Lại nữa, vị bhikkhu ngồi 
bất luận nơi nào, các nơi ấy cũng được gọi là ãsanam - tọa cụ 
(chỗ ngồi), gom chỗ ngồi và nằm gọi là senãsanam - tọa ngọa 
cụ (hay sàng tọa). 

Utuparissayavinodanam patisallãnãrãmattham - đế diệt 
trừ thời tiết nguy hiểm và hoan hỷ sống viễn ly. Thời tiết 
nguy hiểm, nghĩa là áp bức. Vị bhikkhu thọ dụng sàng tọa 
để diệt trừ nguy hiểm thời tiết ấy và sống viễn ly. Thòi tiết 
nào không thích hợp, áp bức xác thân làm cho tâm phóng 
dật, vị bhikkhu nên diệt trừ bằng phương pháp thọ dụng 
sàng tọa để diệt trừ thòi tiết không thích hợp ấy và viên 
thành an lạc độc cư. Thật vậy, diệt trừ nguy hiểm thời tiết 
đã được ngài thuyết để đối trị sự lạnh v.v... như diễn tả trong 
thọ dụng y v.v... để che đậy bộ phận thân thể đáng hổ thẹn, 


Udarãvadehakahhojanaparivajjanena vã seyyasukhapassasukha middha- 
sukhãnaỉỊi. Giảng udarãvadeha là đầy bụng, seyyasukha là nằm an vui, 
passasukha là năm lãn qua lại an vui, middhasukha là ngủ an vui, có giải trong 
Papahca sũdanĩphần 2 trang 91. 

Tiểu bộ kinh, Trưởng lão Tăng kệ, 26-401. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


115 


khi muôn lợi ích chân chánh, nhưng ở đây bậc thiện trí thức 
nên biết ngài trình bày nhấn mạnh diệt trừ nguy hiểm thòi 
tiết và hoan hỷ sống viễn ly, khi muốn lợi ích chân chánh. 
Lại nữa, thời tiết như đã đề cập, gọi là thời tiết nguy hiểm 
có hai loại: nguy hiểm thông thường và nguy hiểm che đậy. 
Trong hai nguy hiểm ấy, nguy hiểm thông thường là sư tử, 
cọp v.v...; nguy hiểm che đậy như: tham, sân, si V.V.... Các 
sàng tọa nào mà mối nguy hiểm không thể gây áp bức do 
không khéo phòng hộ và nhìn cảnh sắc không thích hợp, 
sàng tọa ấy vị bhikkhu biết như vậy, sau khi quán tưởng rồi 
thọ dụng, bậc thiện trí thức nên biết: vị ấy chân chánh giác 
sát thọ dụng sàng tọa... như trên..., để diệt trừ nguy hiểm 
thời tiết. 

Trong câu: gilãnapaccayabhesajjaparikkhãram - vật dụng, 
thuốc men cần thiết cho người bệnh. 

Paccayo - cần thiết nghĩa là trị bệnh một cách chắc chắn, 
giải rằng: để đối trị bệnh tật, đây là danh từ của vật nào 
thích họp. 

Thuốc men cần thiết cho ngưòd bệnh, gọi là 
gilãnapaccayabhesajjam - dược phấm trị bệnh, giải rằng: 
thuốc trị bệnh nào thích họp dành cho bệnh nhân như dầu, 
mật ong, nước mía v.v... là vật mà bác sĩ bào chế. 

Nhưng vật thực bao quanh, gọi là parikkhãro - vật dụng như 
thuyết: “Được khéo bao quanh với bảy lóp tường thành”^^. 
Vật trang điểm gọi là vật dụng như được thuyết: “Xe có giới 
là vật trang điểm, thiền là trục xe, tinh tấn là bánh xe.. 

Vật cần thiết gọi là vật dụng như được thuyết: “Các vật nào 
cần thiết cho sinh mạng này, bậc xuất gia nên chuẩn bị cho 
đầy đủ”^'^. 


Tãng chi hộ kinh, Bảy chi, 23-105. 

Tương ưng bộ kinh, thiên Đại phấm. 19-7 
Trung bộ kinh, Căn bản nãm mươi, 12-213. 




116 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Vật cần thiết hoặc vật phụ tùng vẫn thích hợp nơi đây, vì 
thuốc trị bệnh ấy là vật cần thiết cho sanh mạng, do nguyên 
nhân dược phẩm không làm cho bệnh tật có cơ hội phát 
sanh đoạt mạng sống. Khi được duy trì, gọi là vật cần thiết 
vì làm cho sanh mạng sống lâu, do đó gọi là vật dụng, như 
vậy, thuốc trị bệnh ấy gọi là vật cần thiết. 

Tóm lại, gilãnapaccayabhesajjaparikkhãro - vật dụng 
thuốc men cần thiết cho ngưòd bệnh như: dầu, mật ong, 
nước mía v.v... là vật dụng nào duy trì sự sống thích họp 
cho bệnh nhân mà bác sĩ cho phép sử dụng. 

Uppannãnaựi- đã phát sanh là đã sanh, đã thành, đã sanh 
khởi. 

Veyyãbãdhikãnam - phát sanh bệnh hoạn, ở đây giải rằng: 
vật làm phát sanh các chứng bệnh như cùi, ung nhọt, ghẻ lở 
v.v... chất làm tăng trưởng sở sanh và phát sanh những 
chứng bệnh: gọi là phát sanh bệnh hoạn. 

Vedanã - cảm thọ, lấy thọ khổ vì thọ dị thục quả bất thiện. 
Abyãpajjahaparamatãya - đế ly khố hoàn toàn là đế thoát 
khổ hoàn toàn. Nghĩa là vị bhikkhu thọ dụng dược phẩm 
cho đến khi vị ấy diệt trừ tất cả khổ não này. 

Theo lời giải thích nhu vậy, bậc thiện trí thức nên biết tóm 
tắt, liên hệ vật dụng giói trạng thái là chân chánh giác sát 
thọ nhận vật dụng. Ý nghĩa phân giải này, nên biết nhu thế, 
vì y phục..., tất cả chúng sanh phải nương nhờ thọ dụng mà 
duy trì được sự sống, do đó, gọi là vật dụng, giói nương vào 
các vật dụng ấy gọi là liên hệ vật dụng giói. 

Theo giải thích cả bốn loại giói ấy như vậy, biệt biệt giải 
thoát thu thúc giới, vị bhikkhu cần phải thực hành cho đầy 
đủ do đức tin. Thật vậy, biệt biệt giải thoát thu thúc giới 
được thành tựu do đức tin, vì sự ban hành điều học vượt 
ngoài phạm vi của bậc Thinh văn. Sự kiện này phủ nhận lời 
yêu cầu xin ban hành điều học làm gương mẫu, do đó, vị 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


117 


bhikkhu nên thọ trì điêu học tùy theo đức Thiện thệ ban 
hành cho trọn vẹn vói đức tin, không nên quyến luyến sanh 
mạng, cần phải thực hành đầy đủ giới ấy một cách tốt đẹp, 
như được đức Thế Tôn thuyết: 

“Như cưỡng hộ trì trứng 
Sơn dương bảo vệ đuôi 
Mẹ trông nom con quí 
Người một mắt hộ mắt 
Cũng vậy chư tôn giả 
Hãy trì giới trang nghiêm 
Người luôn luôn cung kính 
Tùy phòng hộ giới hạnh”. 

Lại nữa, như được ngài thuyết: “Biển cả đứng một chỗ 
không vượt lên bờ như thế nào, cũng như thế ấy, này 
Pahãrada, điều học nào mà Như Lai đã ban hành cho các 
Thinh văn, các đệ tử của Như Lai không vi phạm điều học 
ấy vì nguyên nhân sinh mạng”^^. Bậc thiện trí thức nên biết 
câu chuyện trưởng lão bị bọn cướp cột trói trong rừng rậm 
theo ý nghĩa này. 

Được nghe rằng: nơi rừng rậm Mahãvattanĩ, bọn cướp sau 
khi cột trói trưởng lão bằng những loại dây leo, đã bắt nằm 
xuống. Vị trưởng lão nằm như thế phát triển thiền quán suốt 
bảy ngày, đã đắc quả Bất lai khi thân hoại mạng chung nơi 
ấy, đã hóa sanh trong Phạm thiên giới. 

Lại một câu chuyện khác nữa trên đảo Tambapanni, có một 
vị trưởng lão nọ bị bọn cưóp cột trói bằng dây leo hôi, đã 
bắt nằm xuống. Khi lửa rừng cháy lan đến, ngài không cắt 
dây leo, tiến hành thiền quán, đắc thành bậc ứng cúng 
Arahant, ái mạng đồng tận và đã viên tịch. Trưởng lão 
Abhaya - Vô úy thuyết Trường bộ kinh cùng với năm trăm 


Tăng chi hộ kinh, Tám chi, 23-203. 




118 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


vị bhikkhu đang đi chứng kiên, sau khi hỏa táng nhục thê 
trưởng lão và đã cho kiến tạo tháp thờ, do đó, thiện nam tử 
nào có đức tin: 

“Muốn trong sạch giới bổn 
Hãy dứt bỏ sanh mạng 
Không phá giới thu thúc 
Được Cứu thế ban hành”. 

Biệt biệt giải thoát thu thúc giới cần phải thực hành cho đầy 
đủ do đức tin như thế nào, cũng như thế ấy, quyền thu thúc 
giới cần phải thực hành cho đầy đủ bằng niệm. 

Thật vậy, quyền thu thúc giói được thành tựu bằng niệm, vì 
các quyền đã được phòng hộ các ác pháp như tham dục 
v.v... không thể tàn hại, do đó, vị bhikkhu nên niệm tưởng 
đến Ẫdittapariyãyasuttam - kinh Pháp môn về lửa, vói 
phương pháp: “Này chư Bhikkhu, nhãn quyền bị hòn sắt 
cháy nóng, cháy sáng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn phá 
hoại, còn tốt hơn chấp thủ tướng chung, tướng riêng khi mắt 
nhận thức cảnh sắc”.^^ 

Khi nhãn thức sanh rất nhanh theo nhãn môn v.v,... trong 
các cảnh trần như cảnh sắc v.v... dùng niệm, không thất 
niệm, đề phòng chấp thủ tướng chung v.v... mà tham dục 
v.v... tàn hại cần phải thực hành đầy đủ quyền thu thúc giói 
ấy một các tốt đẹp. Vì quyền ấy vị bhikkhu không thực hành 
cho (đầy đủ) thành tựu như vậy, biệt biệt giải thoát thu thúc 
giới cũng không kiên cố, không an trú lâu dài, như mạ 
không lấy cành cây bố trí rào chung quanh cho thứ tự. 
Người nào bị kẻ trộm phiền não quấy nhiễu, như làng mạc 
mở cửa bị bọn cưóp xâm nhập và tâm của vị ấy bị tham dục 
thâm nhiễm, nhu mái nhà vụng lợp mà mưa thấm dột, lời 
này được đức Thế Tôn thuyết: 


Tương ưng bộ kinh, thiên Sáu xứ, 18-210. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


119 


“Trong các đối tượng sắc 
Thinh, khí, vị và xúc 
Bhikkhu hộ trì căn 
Vì khi vị ấy mở 
Không phòng hộ các môn 
Các phiền não tàn hại 
Như làng bị bọn cướp” 

Và: 

“Như mái nhà vụng lợp 
Nước mưa dễ thấm dột 
Cũng vậy, tâm vụng tu 
Tham dục thường nhiễm đắm”.^^ 

Từ khi đã thực hành đầy đủ quyền thu thúc giới ấy, biệt biệt 
giải thoát thu thúc giới cũng an trú vững chắc, lâu dài, như 
mạ được lấy cành cây bố trí rào chung quanh khéo ngăn 
nắp. Người này không bị kẻ trộm phiền não quấy nhiễu, 
như làng mạc đã được khéo đóng cửa, làm sao bị bọn cướp 
xâm nhập và tâm vị ấy không bị tham dục thâm nhiễm, như 
mái nhà khéo lợp, mưa không thể thấm dột vậy, chính điều 
ấy cũng được đức Thế Tôn thuyết: 

“Bhikkhu hộ trì căn 
Trong các đối tượng sắc 
Thinh, khí, vị và xúc 
Vì môn này Bhikkhu 
Đóng kín, khéo thu thúc 
Phiền não không tàn hại 
Và: 

“Như mái nhà khéo lợp 
Mưa không thể thấm dột 
Cũng vậy, tâm khéo tu 


57 


9 


Tiêu bộ kinh, Pháp cú, 25-16. 




120 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Tham dục không nhiễm đắm”. 

Đây là bài thuyết rất cao siêu, lẽ thuờng, tâm này biến đổi 
một cách rất nhanh chóng, do đó, hành giả khi đã diệt trừ 
tham dục phát sanh bằng tác ý bất mỹ (tác ý tử thi), cần phải 
thực hành đầy đủ quyền thu thúc giói nhu truởng lão 
Vaủgĩsa xuất gia không bao lâu. 

Đuợc nghe rằng: truởng lão xuất gia không bao lâu đang đi 
khất thực, vì thấy một thiếu nữ, tham dục đã phát sanh. Khi 
ấy ngài đã nói vód truởng lão Ãnanda: 

“Dục tham đốt cháy tôi 
Tâm tôi bị thiêu cháy 
Lành thay! Đức Gotama 
Vì bi mẫn hãy thuyết 
Pháp tiêu diệt lửa ái”. 

Truởng lão đã trả lời; 

“Vì tầm cầu tà tuởng 
Tâm nguòd bị thiêu đốt 
Hãy dứt bỏ hiện tuớng 
Xinh đẹp liên hệ tham 
Tâm tu tiên bât mỹ 

Nhất cảnh khéo định tĩnh 

• 

Thấy hành của nguời khác 
Khổ não và vô ngã 
Hãy diệt tắt đại tham 
Không nên thiêu đốt luôn.^^ 

Truởng lão sau khi diệt trừ tham dục, đã đi khất thực. 

Lại nữa, vị bhikkhu thực hành đầy đủ quyền thu thúc giới, 
cần phải nhu truởng lão Cittagutta (Hộ Tâm) sống nơi đại 


Nơi đây ám chỉ Trưởng lão Ananda. 
Tương ưng bộ kinh, thiên Hữu kệ, 15-277. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


121 


thạch động Kumndaka và trưởng lão Mahãmitta sông tại 
Corakmahãvihãra. 

Được nghe rằng: nghệ thuật điêu khắc tượng đại xuất gia 
của bảy vị Phật khả hỷ, khả ý đã có trong đại thạch động 
Kuruụdaka, nhiều vị bhikkhu du hành trú xứ, khi thấy hỏi: 

- Bạch Ngài, bức tranh có khả hỷ, khả ý không? 

Vị trưởng lão đáp: 

- Này chư hiền giả, tôi sống trong thạch động hơn sáu mươi 
năm, không biết có bức tranh hay không có, nay nương nhờ 
chư hiền giả, ngưòd có mắt được biết. 

Vị trưởng lão sống lâu đến như vậy, nhưng không bao giờ 
mở mắt nhìn lên thạch động; tại cửa thạch động của trưởng 
lão có một cây mù u lớn, cũng cây ấy, trưởng lão không bao 
giờ ngước mắt nhìn lên. Đen hàng năm, thấy phấn hoa rơi 
rải rác khắp trên mặt đất, mới biết rằng cây ấy trổ hoa. 

Đức vua sau khi nghe trưởng lão thành tựu ân đức như vậy, 
muốn đảnh lễ, phái người đến thỉnh cầu ba lần. Khi trưởng 
lão không đến, bèn truyền lệnh niêm phong nhũ phòng của 
nhóm phụ nữ có hài nhi trong làng ấy, đóng ấn công bố: 
“Khi nào trưởng lão không đến, khi ấy các hài nhi không 
được bú sữa”. 

Trưởng lão đã đi đến đại làng mạc vì lòng bi mẫn các hài nhi; 
đức vua nghe qua, đã ra lệnh sứ giả: 

- Này hiền khanh, hãy đi thỉnh trưởng lão vào, ta sẽ thọ trì 
giới. 

Sau khi truyền lệnh đưa vào nội cung, đảnh lễ trưởng lão, 
thỉnh ngài thọ thực, rồi bạch rằng: 

- Bạch Ngài, hôm nay không có điều kiện, ngày mai ta sẽ thọ 
trì giới. 

Khi đức vua nhận bát trưởng lão, ngự theo một đoạn đường, 
đảnh lễ và cùng với hoàng hậu hồi cung, đức vua hay hoàng 
hậu đang đảnh lễ, trưởng lão đều nói; 



Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


- Xin Đại vương hãy an lạc! 

Bảy ngày trôi qua như vậy, chư bhikkhu đã hỏi: 

- Bạch Ngài, có phải khi đức vua hay hoàng hậu đang đảnh 
lễ ngài cũng chỉ nói: “Xin Đại vương hãy an lạc không”? 

- Này chư hiền giả, tôi không xác định đức vua hay hoàng 

hậu. 

• 

Khi đã trải qua bảy ngày, trưởng lão được đức vua phóng 
thích do thấy rằng: sống nơi đây khó khăn cho trưởng lão. 
Sau khi về đến đại thạch động Kuruụdaka, lúc về đêm, bước 
lên chỗ kinh hành, vị chư Thiên ngự tại cây mù u đã đứng 
cầm đuốc. Lúc ấy nghiệp xứ của ngài đã xuất hiện rất thanh 
tịnh, trưởng lão hoan hỷ suy nghĩ: “Hôm nay, nghiệp xứ 
của ta xuất hiện rất thanh tịnh phải chăng?” 

Trong khoảng canh giữa vang rền khắp núi đoi®° ngài đã 
đắc quả ứng cúng Arahant, do đó, thiện nam tử nào muốn 
lợi ích: 

“Mắt không nên phóng túng 
Như khỉ nhảy trong rừng 
Như nai lang thang rừng 
Như trẻ nằm vung vẫy 
Đôi mắt hãy nhìn xuống 
Thấy khoảng một hắc tay 
Tâm đổi như khỉ rừng 
Chớ rơi quyền lực nó” 

Lại một câu chuyện nữa: bệnh ghẻ độc đã phát sanh đến mẹ 
của trưởng lão Mahãtissa, con gái bà cũng xuất gia trong 
chúng Bhikkhu-ni, ngưòd mẹ đã nói vói con gái: 

- Xin ni cô đi đến trú xứ sư huynh, sau khi đi đến, nói tôi 
không an lạc, hãy xin thuốc mang về. 


Đây là điềm bảo trước sự thành tựu phận sự của ngài. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


123 


Nàng ấy đi đến bạch câu chuyện, trưởng lão đã nói: 

- Tôi không biết được tính bào chế thuốc, nhưng tôi sẽ chỉ 
bảo cho ngưòd: “Tôi xuất gia trong khi nào, kể từ đó cho 
đến nay tôi không tàn hại các căn do tâm câu hữu với tham, 
từng nhìn cảnh sai biệt, do chân ngôn này, xin mẹ tôi hãy 
an lạc, hãy đi nói như vậy, rồi vuốt đầu cận sự nữ”. 

Nàng ấy trở về nói ý nghĩa đó, đã thực hành nhu thế, bệnh 
ghẻ cận sự nữ khô liền ngay khi ấy và biến mất nhu bọt 
nước, cận sự nữ ấy đứng lên thốt lòd hoan hỷ: “Neu đức 
Chánh Đẳng Giác còn hiện tiền, tại sao không vuốt đầu 
bhikkhu như con ta vói bàn tay rực rỡ mạng lưới?” Do đó: 

“Thiện gia nam tử khác 
Xuất gia trong giáo pháp 
Trú như trưởng lão Hữu 
Thu thúc quyền cao quý”. 

Như được nói rằng: quyền thu thúc giói cần phải thực hành 
cho được đầy đủ bằng niệm như thế nào, cũng như thế ấy, 
dưỡng mạng thanh tịnh giới cần phải thực hành cho đầy đủ 
do tinh tấn. 

Thật vậy, dưỡng mạng thanh tịnh giới ấy được thành tựu do 
tinh tấn, vì khi vị bhikkhu nỗ lực tinh tấn chân chánh, sẵn 
sàng diệt trừ tà mạng, do đó, vị bhikkhu nên dứt bỏ tầm cầu 
không thích hợp, nghề nghiệp không (chánh đáng) chân 
chánh, cần phải thực hành cho đầy đủ dưỡng mạng thanh 
tịnh giói này; do tinh tấn chánh tầm cầu nhu đi khất thực 
v.v... khi thọ nhận vật dụng phát sanh trong sạch và tránh 
xa vật dụng phát sanh không trong sạch như tránh xa rắn 

độc. 

• 

Trong hai loại vật dụng ấy, vật dụng phát sanh từ chư Tăng, 
hay từ chúng bhikkhu không thọ trì hạnh đầu đà và nơi cư 
ngụ những người tại gia tịnh tín các ân đức như sự thuyết 
Pháp của bhikkhu v.v... gọi là vật dụng phát sanh trong 



124 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


sạch; nhưng vật dụng phát sanh do hạnh khât thực v.v... gọi 

là vật dụng phát sanh trong sạch nhất. 

Vật dụng phát sanh đến vị bhikkhu thọ trì hạnh đầu đà đi 

khất thực v.v... và vật dụng phát sanh từ nơi cư ngụ người 

tịnh tín ân đức hạnh đầu đà của vị bhikkhu ấy do tuần tự 
• • • ^ • 

truyền thống hạnh đầu đà, gọi là vật dụng phát sanh trong 
sạch. Khi thuốc kha-lê-nặc ngâm nước tiểu bò đen và bốn 
loại mật phát sanh cho vị bhikkhu ấy để đối trị một chứng 
bệnh, hành giả thọ trì hạnh đầu đà suy nghĩ: “Các bạn đồng 
phạm hạnh khác sẽ thọ dụng bốn loại mật”. Như vậy, tự 
mình thọ dụng trái kha-lê-nặc là thích họp chắc chắn, vị 
bhikkhu này được bậc thiện trí thức gọi là người duy trì 
Thánh tông cao thượng. 

Lại nữa, các vật dụng nào như y v.v... trong các vật dụng ấy 
ra dấu, nói bóng gió, nói dọa dẫm, lời xin y và đồ ăn kh ất 
thực không hợp pháp cho vị bhikkhu nào dưỡng mạng 
thanh tịnh; nhưng sàng tọa mà dấu, nói bóng gió, nói dọa 
dẫm, thích hợp vói vị bhikkhu không thọ trì hạnh đầu đà. 
Trong những tư cách ấy, khi vị bhikkhu chuẩn bị đất v.v... 
để kiến tạo trú xứ, người tại gia hỏi: 

- Bạch Ngài, ngài làm gì? Ai cho phép ngài làm như vậy? 

Vị bhikkhu đáp: 

- Không có ai cho phép cả. 

Hay là dấu hiệu nào khác giống như vậy, gọi là làm dấu. 

Vị bhikkhu hỏi: 

- Này cận sự nam, người sống ở đâu? 

Cận sự nam đáp: 

- Sống trên lâu đài, bạch Ngài. 

- Này cận sự nam, lâu đài có lẽ không thích họp đối với chư 
Bhikkhu. 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


125 


Hành động nói xa gần như vậy, hay lời nói khác giống như 
thế, gọi là nói bóng gió. 

Nói gián tiếp là nói; sàng tọa của vị bhikkhu tăng chật hẹp, 
hay nói lời đưa đẩy nào khác. 

Trong thực phẩm là nên thọ dụng, nhưng dược phẩm phát 
sanh như thế, vị bhikkhu không nên thọ dụng khi đã hết 
bệnh. Điều ấy, các vị trì luật nói là “nên” vì đã được đức 
Thế Tôn mở rộng cánh cửa bố thí. Riêng những vị tinh 
thông kinh điển nói: mặc dù không phạm tội thật, nhưng 
làm cho dưỡng mạng tăng trưởng,do đó, không nên thọ 
dụng. 

Lại nữa, vị bhikkhu nào không ra dấu, nói bóng gió, nói dọa 
dẫm, tỏ lời xin; cũng được đức Thế Tôn cho phép nương 
nhờ ân đức thiểu dục V.V.... Khi chấm dứt mạng sống cũng 
thọ riêng vật dụng khác, tránh xa vật dụng do nói xa gần 
v.v... vị bhikkhu ấy, bậc thiện trí thức gọi là người thực 
hành khổ hạnh cao thượng, như trưởng lão Sãriputta - 
Sãriputta. 

Được nghe rằng? Một thòi tôn giả Sãriputta đang an trú độc 
cư viễn ly, sống tại một cánh rừng nọ cùng vód đại trưởng 
lão Moggallãna. 

Ngày kia, tôn giả bị chứng bệnh đau bụng gió khiến cho 
phát sanh thống khổ, vào lúc xế chiều, đại trưởng lão 
Moggallãna đến nơi phụng sự tôn giả ấy, thấy tôn giả nằm, 
sau khi truy nguyên căn bệnh này, đã hỏi: 

- Thưa hiền giả, lúc trước hiền giả an lạc với thuốc nào? 

- Này hiền giả, tôn giả đáp: khi tôi còn cư sĩ, mẹ tôi dạy chế 
biến cơm đề hồ không lẫn lộn với bơ trong, mật ong và 
đường phèn, tôi an lạc vói cơm đề hồ ấy. 


Đại trưởng lão Moggallana đã nói: 

Gần với tà mạng. 




126 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


- Thưa hiên giả, nêu phước báu tôi hay hiên giả đang có, ngày 
mai chắc chắn chúng ta sẽ được chút ít. 

Vị chư Thiên đang ngự trên cội cây cuối cùng con đường 
kinh hành, khi nghe lời đàm thoại của hai vị trưởng lão ấy 
như vậy, suy nghĩ: “Ngày mai ta sẽ làm cho phát sanh cơm 
đề hồ đến đại trưởng lão”. Suy nghĩ xong, đi đến gia đình 
phục dịch trưởng lão, nhập vào thân người trưởng nam 
khiến cho phát sanh bệnh hoạn. 

Lúc ấy, các thân quyến hội họp để trị bệnh, vị chư Thiên đã 
nói vói họ: 

- Neu ngày mai các ngưòd sửa soạn cơm đề hồ như vậy cúng 
dường đến trưởng lão, tôi sẽ trả tự do. 

Nhóm thân quyến ấy nói: 

- Dù ngài không mách bảo, chúng tôi cũng cúng dường vật 
thực thường xuyên đến trưởng lão như vậy. 

Trong ngày thứ hai, đã cho sửa soạn cơm đề hồ như thế, đại 
trưởng lão Moggallãna đến từ sáng tinh sương nói: 

- Thưa hiền giả, hiền giả hãy ở đây cho đến khi nào tôi đi 
khất thực trở về. 

Nói xong, ngài đã đi vào làng, nhóm ngưòd ấy tiếp đón, rước 
bát trưởng lão, cho để đầy bình bát cơm đề hồ như trên để 
cúng dường Ngài, trưởng lão tỏ thái độ muốn trở lại, những 
ngưòd ấy thưa: 

- Bạch Ngài, xin thỉnh ngài hãy thọ thực, chúng tôi sẽ cúng 
dường cơm đề hồ khác cho Ngài. 

Sau khi thỉnh trưởng lão thọ thực xong, đã cúng dường đầy 
bát cơm đề hồ nữa, trưởng lão về đến đem dâng và nói: 

- Bây giờ hãy thọ nhận, thưa hiền giả Sãriputta, xin hiền giả 
hãv thọ thực. 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phân Giới 


127 


Nhưng tôn giả khi thây cơm đê hô ây, suy nghĩ: Làm thê 
nào cơm đề hồ rất khả ý đã phát sanh? Khi thấy nguyên 
nhân phát sanh cơm đề hồ ấy bèn nói: 

- Này hiền giả Moggallãna hãy mang đổ bỏ đồ ăn khất thực, 
không nên thọ dụng. 

Riêng đại trưởng lão Moggallãna không phát sanh suy nghĩ: 
Tôn giả không thọ dụng đồ ăn khất thực mà người nhu ta 
mang đồ ăn khất thực đến vói lời dạy bảo. Ngài cầm miệng 
bát úp xuống một bên. Cùng với cơm đề hồ đổ trên mặt đất, 
bệnh của tôn giả cũng chấm dứt, kể từ đó trở đi không tái 
phát suốt bốn mươi lăm năm. Khi ấy, ngài nói vód trưởng 
lão Moggallãna: 

- Này hiền giả, cơm đề hồ phát sanh do nương vào khẩu biểu 
tri, dù ruột già bò ra đi khắp mặt đất cũng không nên thọ 
thực. 

Và ngài đã thốt lòd cảm hứng này: 

“Neu tôi người thọ thực 
Cơm đề hồ phát sanh 
Vì ra lòd yêu cầu 
Sanh mạng tôi bị trách 
Dù ruột non của tôi 
Đi ra nằm bên ngoài 

rin _1_* 1.2 1 _Ạ ._ 

Tôi chịu bỏ kiêp sông 
Không phá giới dưỡng mạng 
Tự tâm tôi hoan hỷ 
Tôi trách xa tà mạng 
Không chịu hành tà mạng 
Mà đức Phật khiển trách”. 



128 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Câu chuyện trưởng lão Mahãtissa, người thọ dụng trái xoài, 
sống trong Civaragumbavãsika,®^ bậc thiện trí nên kể nơi 
đây, mỗi khi có trường họp nên giống như vậy: 

“Bậc tu sĩ xuất gia. 

Đức tin, nhuệ mẫn tuệ. 

Tâm không sanh tà mạng. 

Hãy dưỡng mạng thanh tịnh”. 

Như được nói dưỡng mạng thanh tịnh giói cần phải thực 
hành cho đầy đủ do tinh tấn như thế nào, cũng như thế ấy, 
liên hệ vật dụng giói cần phải thực hành cho đầy đủ bởi trí 
tuệ. Thật vậy, liên hệ vật dụng giói gọi là thành tựu do trí 
tuệ, vì trí tuệ mà giód có khả năng quán thấy tội lỗi và quả 
báo các vật dụng, do đó, vị bhikkhu dứt bỏ tham lam vật dụng; 
sau khi quán tưởng bằng trí tuệ theo phương pháp đã được 
đề cập, rồi thọ nhận vật dụng phát sanh một cách hợp pháp, 
cần phải thực hành cho đầy đủ liên hệ vật dụng giới ấy do 
trí tuệ. 

Sự quán tưởng vật dụng trong liên hệ vật dụng giới ấy có 
hai loại: thời gian thọ lãnh các vật dụng và thời gian thọ 
dụng các vật dụng. Thật vậy, y phục cất giữ v.v... quán 
tưởng do khả năng nguyên chất, hay do khả năng vật ô trược 
trong thòi gian thọ lãnh; khi thọ dụng quá thòi gian thọ lãnh 


Civamgumhavãsika, hàn đinh chánh ciragumhavãsika, nhưng bản La-tinh 
giống bản lá buôn, nghĩa là Ngài, là người song trong bụi cây suốt thời gian 
ỉâu dài. Theo sử liệu của Ngài có câu chuyện kế trong Mahãtĩkã - Đại sớ giải 
(cột bốn) như sau: Được nghe rang: Trưởng lão đại Tỉssa đang đi trên đường 
thời gạo châu củi quế, vĩ nguyên nhân không được thọ thực và gầy ốm xanh 
xao theo đường đi, xác thân yếu đuối, uê oải, nam nghỉ dưới gốc xoài có trái 
chín cây. Quả xoài rụng xuống nơi ấy. Một lão cận sự nam đi vào tìm Ngài, 
biết rang Ngài nằm nghỉ đỡ thân đã chuấn bị nước trái xoài mang lên tận bả 
vai mình đến cúng dường trưởng lão. Trưởng lão tự giáo giới mình: '‘Cận sự 
nam này không phải cha ta, không phải mẹ ta, nhưng thực hành phận sự như 
vậy cũng vĩ ta có giới hạnh Thế rồi Ngài phát triên thiền quán khi đang ở sau 
lưng cận sự nam ấy, tự làm thấu rõ A-la-hán quả theo tuần tự Thánh đạo. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


129 


ấy mà thọ dụng trong thời gian thọ dụng các vật dụng cũng 
không phạm tội. 

Điều này phân định chứng minh như sau: vì có bốn hạng 
ngưòd thọ dụng: 

- Theyyaparibhogo: thọ dụng như kẻ trộm. 

- Inaparibhogo: thọ dụng như người mắc nợ. 

- Dãyajjaparibhogo: thọ dụng như người thừa tự. 

- Sãmiparibhogo: thọ dụng như chủ nhân. 

Trong bốn sự thọ dụng ấy, thọ dụng của ngưòd ác giới ngồi 
thọ dụng giữa chư Tăng, gọi là thọ dụng như kẻ trộm. Vị 
bhikkhu có giói, thọ dụng không quán tưởng, gọi là thọ 
dụng như người mắc nợ. 

Do đó, y phục nên quán tưởng mỗi sát-na thọ dụng, đồ ăn 
khất thực nên quán tưởng mỗi khi nhai, nuốt một miếng; 
khi không thể thực hiện như thế, nên quán tưởng trước khi 
thọ thực, sau khi thọ thực trong canh đầu, canh giữa và canh 
cuối; nếu vị bhikkhu thọ dụng không quán tưởng khi ánh 
rạng hồng xuất hiện trước lúc mặt trời mọc, vị ấy chắc chắn 
ở vị trí thọ dụng như kẻ trộm. Sàng tọa nên quán tưởng mỗi 
khi thọ dụng. Đối với dược phẩm khi thọ lãnh, hoặc thọ 
dụng, nên là người có niệm hỗ trợ, sự kiện như vậy, khi thọ 
lãnh có niệm, không niệm khi thọ dụng cũng bị phạm tội, 
nhưng không niệm khi thọ lãnh, chỉ niệm riêng khi thọ dụng 
không bị phạm tội. 

Thật vậy, có bốn loại thanh tịnh: 

- Desanãsuddhi: sám hối thanh tịnh. 

• 

- Samvarasuddhi: thu thúc thanh tịnh 

- Pariyetthisuddhi: tầm cầu thanh tịnh. 

- Paccavekkhanasuddhi: quán tưởng thanh tịnh. 

Trong bốn loại ấy, biệt biệt giải thoát thu thúc giới gọi là 
sám hối thanh tịnh, vì biệt biệt giải thoát thu thúc giới ấy, 



130 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


bậc thiện trí thức gọi là thanh tịnh do hành (động) trong 
sạch bằng sự tỏ bày. Quyền thu thúc giói, gọi là thu thúc 
thanh tịnh, vì quyền thu thúc giói ấy, bậc thiện trí thức gọi 
là thanh tịnh do hành cho trong sạch tâm chú nguyện: “Ta 
sẽ không thực hành như vậy nữa”. Dưỡng mạng thanh tịnh 
giới gọi là tầm cầu thanh tịnh, vì trong sạch do tìm kiếm mà 
vị bhikkhu dứt bỏ tà mạng, thọ nhận vật dụng phát sanh hợp 
pháp, bình đẳng, gọi là tầm cầu thanh tịnh. Liên hệ thọ nhận 
vật dụng giói gọi là quán tưởng thanh tịnh, vì trong sạch 
bằng cách quán tưởng như đã được đề cập, do đó, được nói: 
vị bhikkhu không có niệm trong sát-na thọ lãnh, có niệm 
khi thọ dụng, không phạm tội. 

Sự thọ dụng vật dụng của bảy bậc hữu học gọi là thọ dụng 
như người thừa tự, vì bảy bậc hữu học ấy là con trai (của) 
đức Thế tôn, do vậy, các ngài thọ dụng vật dụng của đức 
Từ Phụ. 

Hỏi rằng: Các bậc hữu học ấy thọ dụng vật dụng đức Thế 
Tôn thọ dụng hay thọ dụng vật dụng của người thừa tự? 
Đáp: Các vật dụng ấy đã được ngưòd tại gia cúng dường gọi 
là tài sản của đức Thế tôn, yì các vật dụng ấy đức Thế Tôn 
đã cho phép, do đó, nên biết rằng, bảy bậc hữu học ấy thọ 
dụng của đức Thế tôn. Dĩ nhiên, điều này có kinh Thừa tự 
pháp - Dhammadãyãdasutta - làm bằng chứng. 

Sự thọ dụng của bậc lậu tận gọi là thọ dụng như chủ nhân. 
Thật vậy, các vị ấy là chủ nhân thọ dụng, vì giải thoát khỏi 
nô lệ ái dục. 

Trong những sự thọ dụng này, thọ dụng như chủ nhân và 
thọ dụng như người thừa tự thích hợp cho tất cả Bhikkhu. 
Thọ dụng như kẻ mắc nợ là không thích hợp cho tất cả 
Bhikkhu; không cần phải đề cập đến thọ dụng như kẻ trộm. 
Tư cách thọ dụng của bhikkhu có giới hạnh quán tưởng thọ 
dụng, không như người thiếu nợ thọ dụng, vì trái ngược thọ 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


131 


dụng như kẻ măc nợ, hay gom vào thọ dụng như ngưòd thừa 
tự. Thật vậy, vị bhikkhu có giói hạnh gọi là bậc hữu học vì 
thành tựu điều học tập. Lại nữa, trong các thọ dụng này, thọ 
dụng như chủ nhân là tối cao, do đó, vị bhikkhu muốn thọ 
dụng như chủ nhân ấy, sau khi quán tưởng bằng cách quán 
tưởng nhu đã trình bày, cần phải thực hành cho đầy đủ liên 
hệ vật dụng giới. 

Vị bhikkhu thực hành nhu vậy gọi là ngưòd thi hành phận 

sự. Điều ấy cũng đã được đức Thế Tôn thuyết giáo: 

“Thinh văn tuệ cao quí 

Nghe pháp Thiện thệ giảng 

Quán tưởng thọ đoàn thực 

Tinh xá và sàng tọa 

Nước giặt Tăng-già-lê 

Do đó vị Bhikkhu 
• 

Không nhiễm các pháp ấy 

Đoàn thực và tinh xá 

• 

Sàng tọa, nước giặt y 
Như giọt nước lá sen.^^ 

Vị ấy được họp thời 
Thọ lãnh từ người khác 
Niệm trú, biết tiết độ 
Vật thực cứng, mềm, nếm 
Như thoa thuốc vừa phải 
Đắp da non vết thương”. 

Và; 

“Như ăn thịt đứa con 

• 

Khi qua bãi sa mạc 
Như đổ dầu trục xe 
Trong đoạn đường trải qua 


63 


Tiêu bộ kinh, kinh Tập, 25-402. 




Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 32 


Cũng vậy, không đam mê 
Thọ dụng các vật thực 
Tự thân được tồn tại”. 

Người thực hành cho đầy đủ liên hệ vật dụng giới này nên 
thuật câu chuyện Sa-di Bhãgineyyasaốgha-rakkhita. Thật 
vậy, sau khi quán tưởng chân chánh thọ dụng, như vị ấy đã 
nói: 

“Hòa thượng tôi thọ thực 
Cơm chiên sãli nguội 
Ngài giáo giới tôi rằng 
Này Sa-di, không nên 
Đốt lưỡi không phòng hộ 
Tôi nghe lời Hòa thượng 
Đạt được sự động tâm 
Đã đắc chứng ứng cúng 
Khi ngồi một chỗ ngồi 
Tôi tư duy tròn đủ 
Như mặt trăng đêm rằm 
Mọi lậu hoặc diệt tận 
Nay không còn tái sanh 
Do đó, ngưòd nào khác 
Muốn chấm dứt khổ đau 
Khi quán tưởng chân chánh 
Hãy thọ dụng vật dụng”. 

Như vậy là giói bốn loại do khả năng như biệt biệt giải thoát 
thu thúc giói V.V.... 

E. Giói năm loai; 

Nên biết ý nghĩa như sau: 

1) Giới năm loại thứ nhất, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


133 


Bậc thiện trí thức nên biêt ý nghĩa do khả năng phi cụ túc 
giới V.V.... Thật vậy, điều này trong bộ Đạt thông đạo được 
trưởng lão Sãriputta thuyết: 

- “Thế nào là hạn định thanh tịnh giới? Giói của người không 
thọ cụ túc giới, có điều học giới hạn, đây gọi là hạn định 
thanh tịnh giói. 

- Thế nào là vô hạn định thanh tịnh giới? Giới của người thọ 
cụ túc giói, có điều học không giới hạn, đây gọi là vô hạn 
định thanh tịnh giói. 

- Thế nào là viên mãn thanh tịnh giói? Giói của hiền phàm 
nhân liên quan các thiện pháp thực hành cho đầy đủ hữu 
học cứu cánh pháp, không luyến ái thân thể, sinh mạng và 
dứt bỏ mạng sống, đây gọi là viên mãn thanh tịnh giói. 

- Thế nào là phi cảnh khinh thị thanh tịnh giói? Giới của bảy 
bậc hữu học, đây gọi là phi cảnh khinh thị thanh tịnh giói. 

- Thế nào là an tĩnh thanh tịnh giói? Giói của các bậc lậu tận 
Thinh văn đệ tử Như Lai, giới của chư Phật Độc giác và 
giới của chư Như Lai, bậc ứng cúng Arahant, Chánh Đẳng 
Giác, đây gọi là an tĩnh thanh tịnh giói”.®'^ 

Trong các loại giới ấy, giói của người không thọ cụ túc giới, 
bậc thiện trí thức nên biết là hạn định thanh tịnh giới, vì giới 
có hạn do khả năng đếm. Tuy nhiên, giói của người thọ cụ 
túc giói có số lượng và khả năng đếm như: 

“Một bảy mươi ngàn triệu 
Cộng thêm vào năm triệu 
Lẻ ba mươi sáu điều 
Đó là luật thu thúc 
Mà Chánh Đẳng Giác thuyết 
Những học luật thu thúc 
Được giải thích chi tiết”. 


^ Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo, 21-61. 




Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 34 

Như vậy, bậc thiện trí thức nên biêt vô hạn định thanh tịnh 

• ^ y • • •• • 

giới bao gồm thọ trì do khả năng đầy đủ, cũng có giới hạn 
do khả năng đếm và tự mình không thấy giới hạn do khả 
năng lợi lộc, danh vọng, quyến thuộc, thân thể và sanh 
mạng, như giới của Đại Trưởng lão Tissa thọ thực trái xoài, 
cư ngụ trong Civagum-bavãsika: 

Được nghe rằng: tôn giả trưởng lão ấy không dứt bỏ tùy 
niệm pháp chân nhân này: 

“Hãy dứt bỏ tài sản 
Do nhân quí thân thể 
Hãy dứt bỏ thân thể 
Khi bảo vệ sanh mạng 
Lúc người tùy niệm pháp 
Hãy bỏ cả thân thể 
Tài sản và sanh mạng”.^^ 

Vị ấy không vi phạm điều học khi nghi ngờ bị nguy hại đến 
sanh mạng, chỉ nương nhờ vô hạn định thanh tịnh giói ấy, 
đang đi sau lưng cận sự nam ấy, đã đắc chứng ứng cúng 
Arahant, như vị ấy thuyết: 

“Vị ấy không cha mẹ 
Không thân quyến bà con 
Hành phận sự như vậy 
Vì nhân ta giói hạnh 
Khi phát sanh động tâm 
Đã chân chánh quán tưởng 
Đi sau lưng người ấy 
Đã đắc chứng La-hán”. 

Giới của hiền phàm nhân kể từ khi thọ cụ túc giói đã tẩy trừ 
tâm phát sanh cấu uế, vì hướng về trạng thái rất thanh tịnh 
như ngọc ma-ni khéo trau dồi, như vàng khéo sơn phết, là 


65 


Tiêu bộ kinh, Bôn Sanh, 25-147. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


135 


nguyên nhân gần của ân đức trở thành bậc ứng cúng 
Arahant, do đó, được gọi là viên mãn thanh tịnh giới, như 
giới của Mahãsaốgharakkhitatthera - Đại Trưởng lão Hộ 
Tăng và Bhãgineyyasaốgharakkhitat-thera - cháu trai 
Trương lão Hộ Tăng. 

Được nghe rằng: Đại Trưởng lão Hộ Tăng hơn sáu mươi hạ 
nằm trên giường nhỏ chờ chết, chúng bhikkhu đến hỏi về 
việc đắc chứng pháp siêu thế. Lúc ấy, vị bhikkhu trẻ tuổi, 
thị giả trưởng lão này bạch: 

- Bạch ngài, nhân loại hội họp khoảng mười hai do tuần vì 
biết ngài sẽ viên tịch, nếu ngài mạng chung còn phàm nhân 
sẽ có sự hối tiếc đối với đại chúng. 

Trưởng lão nói; 

- Này hiền giả, tôi niuốn thấy đức Thế Tôn Metteyya nên 
không khai triển thiền quán, nếu như thế hiền giả hãy đỡ ta 
ngồi dậy tạo cơ hội. 

Vị bhikkhu trẻ tuổi ấy sau khi đỡ trưởng lão ngồi dậy đã đi 
ra ngoài, cùng lúc vị bhikkhu trẻ tuổi ấy đi ra, trưởng lão 
sau khi đắc chứng ứng cúng Arahant, đã làm dấu hiệu bằng 
cách vỗ nhẹ tay. Chư Tăng hội họp nhau nói: 

- Bạch Ngài, trong khi gần mạng chung như vậy mà ngài thực 
hành cho pháp siêu thế phát sanh, quả thật đó là hành động 
khó làm. 

Trưởng lão đáp: 

- Này chư hiền giả, phận sự như vậy không khó thực hành, 
nhưng tôi sẽ nói phận sự khó hành cho chư hiền giả. Này 
chư hiền giả, kể từ khi xuất gia đến nay tôi không nhớ tất 
cả nghiệp mà tôi đã tạo do không biết vì thất niệm. 

Ngay cả cháu trai của ngài sáu mươi hạ cũng đắc chứng 
ứng cúng Arahant như vậy. 



136 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


“Nêu là người nghe ít 
Không định tĩnh trong giới 
Chúng chỉ trích người ấy 
Cả hai giới và nghe 
Neu là người nghe ít 
Khéo định tĩnh trong giới 
Chúng khen về giới đức 
về nghe không đầy đủ 
Neu là người đa văn 
Khéo định tĩnh trong giới 
Chúng trách giới người ấy 
về nghe được đầy đủ 
Neu là người đa văn 
Khéo định tĩnh trong giới 
Chúng tán thán người ấy 
Cả hai giới và nghe 
Đệ tử Phật đa văn 
Trì pháp có trí tuệ 
Như vàng cõi Diêm Phù 
Ai có thể chỉ trích? 

Chư Thiên khen vị ấy 
Phạm thiên cũng tán dương”.®® 

Thật vậy, giói của tất cả các bậc hữu học nên biết là phi 
cảnh khinh thị thanh tịnh giới, vì không bị dính mắc do khả 
năng tà kiến. Lại nữa, giới không bị dính mắc do khả năng 
tham dục nên biết là phi cảnh khinh thị thanh tịnh giới, như 
giới của Trưởng lão Tissa con của người gia chủ. 

Được nghe rằng: tôn giả ấy muốn nương nhờ giói hạnh như 
vậy, an trú đắc chứng ứng cúng Arahant, đã nói vód các kẻ 
thù: 


Tãng chi hộ kinh, Bốn chi, 21-9. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


137 


“Chư hiên hãy tin tưởng 
Sau khi phá hai chân 
Chính tôi sẽ thu thúc 

Tôi nhàm chán hổ thẹn 

• 

Chết tâm còn tham dục 

• 

Tôi suy tư như vậy 
Đã chân chánh giác sát 
Khi vầng hồng ló dạng 
Đã đắc chứng La-hán”. 

Một vị đại trưởng lão khác bị bệnh trầm trọng, không thể tự 
tay thọ dụng vật thực, nằm lăn lộn trong phân, tiểu của 
mình. Một vì bhikkhu trẻ tuổi nọ, sau khi thấy nhu vậy đã 

- Than ôi! Tất cả thọ hành là khổ não thật. 

Đại trưởng lão nói với vị ấy: 

- Này hiền giả, bây giờ tôi mạng chung được thành tựu nhàn 
cảnh, điều nghi ngờ này tôi không có. Dù gọi là được thành 
tựu, nhưng tôi đã phá hoại giới hạnh này, như tôi tuyên bố 
xả điều học trở thảnh cư sĩ; vị ấy nói tiếp: Tôi sẽ chết cùng 
với giới hạnh này. 

Trưởng lão tự mình như thế quán tưởng căn bệnh ấy, đắc 
chứng ứng cúng Arahant, đã ngâm với chư bhikkhu tăng 
những câu kệ này; 

“Khi tôi bị mắc bệnh 
Khổ não thật khốc liệt 
Do căn bệnh biến chứng 
Thân này úa tàn nhanh 
Như đất hoa nằm phơi 
Xác thân này khả ố 
Mà người nghĩ khả ái 
Bất tịnh nghĩ trong sạch 



138 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Chứa đây tử thi khác 
Sắc khả ái không quán 
Sỉ nhục thay! Xác thân 
Khối mục nát, khốn khổ 
Bệnh, nhơ bẩn, hôi thối 
Các chúng sanh dể duôi 
Say mê hành thối hóa 
Con đường sanh nhàn cảnh”. 

Nhưng giói của các bậc ứng cúng Arahant v.v... bậc thiện 
trí thức nên biết là an tĩnh thanh tịnh giới, vì giới trong sạch, 
yên lặng tất cả sầu não. 

Như vậy, nên biết giới năm loại do khả năng hạn định thanh 
tịnh giói V.V.... 

2) Giới năm loại thứ hai, bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa 
như vầy: 

Bậc thiện trí thức nên biết ý nghĩa do khả năng như từ bỏ 
sát sanh v.v... điều này được thuyết trong bộ Đạt thông đạo: 
“Giới năm loại là giói từ bỏ, giói kiêng cữ, giới cố ý, giói 
thu thúc, giói không vi phạm sát sanh, lấy của không cho, 
nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời ác khẩu, (nói lòd độc ác), 
nói lòi vô ích, tham lam, sân hận, tà kiến; cũng gọi là giới. 
Giới từ bỏ, giói kiêng cữ, giới cố ý, giới thu thúc, giới 
không vi phạm tham dục do xuất ly, sân hận do bất hại, hôn 
trầm thụy miên do ánh sáng, trạo cử do bất phóng dật, hoài 
nghi do xác định pháp, vô minh do trí tuệ, bất mãn do hân 
hoan, các triền cái do đệ nhất thiền, tầm, tứ do đệ nhị thiền, 
hỷ do đệ tam thiền, khổ lạc do đệ tứ thiền, sắc tưởng đối 
ngại tưởng và dị biệt tưởng do không vô biên xứ thiền 
chứng, không vô biên xứ tưởng do thức vô biên xứ thiền 
chứng, thức vô biên xứ tưởng do vô sở hữu xứ thiền chứng, 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


139 


vô sở hữu xứ tưởng do phi tưởng phi phi tưởng thiên chứng, 
thường tưởng do vô thường tùy quán, lạc tưởng do khổ não 
tùy quán, ngã tưởng do vô ngã tùy quán, hỷ ái do yếm ly 
tùy quán, tham dục do ly tham tùy quán, tập khởi do đoạn 
diệt tùy quán, không muốn giải thoát do dục thoát tùy quán, 
chấp thủ do xả ly tùy quán, khối tưởng do tiêu diệt tùy quán, 
tích trữ do tiêu hoại tùy quán, trường tồn tưởng do biến 
tướng tùy quán, hiện tượng do vô tướng tùy quán, nguyện 
vọng do vô nguyện tùy quán, xu hướng do không tánh tùy 
quán, chấp thủ thực thể và xu hướng do tăng thượng tuệ 
pháp quán, xu hướng si mê do như thật tri kiến, xu hướng 
ngũ ngầm pháp hành do quá hoạn tùy quán, không quán 
tưởng do giản trạch tùy quán, xu hướng hệ phược do đoạn 
luân hồi tùy quán. 

Các phiền não đồng sanh một vị trí với tà kiến do Thất lai 
đạo, các phiền não thô do Nhất lai đạo, các phiền não vi tế 
đồng sanh do Bất lai đạo, đoạn trừ tất cả phiền não do ứng 
cúng Arahant đạo là giói từ bỏ, giói kiêng cữ, giới cố ý, giới 
thu thúc và giói không vi phạm. Các giói hạnh như vậy 
hướng đến tâm không nóng nảy, hướng đến hân hoan, 
hướng đến mãn ý (no vui), hướng đến an tịnh, hướng đến 
hoan hỷ, hướng đến tập hành tâm, hướng đến tu tiến tâm, 
hướng đến đa hành, hướng đến trang điểm tâm, hướng đến 
cần thiết tâm, hướng đến vật phụ tùng tâm, hướng đến viên 
mãn tâm, đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn 
diệt, tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ và Níp-bàn”.®^ 

Trong các câu này: pãhanam - từ bỏ là bất luận pháp nào 
chưa có không cho phát khởi như sát sanh đã được đề cập 
V.V.... vì mỗi một sự từ bỏ ấy gọi là phòng hộ do ý nghĩa an 
trú mỗi một thiện pháp ấy và tập trung không làm cho thô 


Tiêu bộ kinh, Đạt thông đạo, 31-67. 




140 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


tháo, do đó, gọi là giói do ý nghĩa thu thúc, tức là phòng hộ 
và tập trung, đã đuợc đề cập khi truớc. Bốn pháp ngoài ra 
đây liên quan tích chuyện và thực tính của tâm, do khả năng 
tránh xa mỗi một tội lỗi ấy, do khả năng cố ý tuơng ung với 
hai pháp ấy và do khả năng không vi phạm của nguời không 
vi phạm mỗi một tội lỗi ấy. 

Lại nữa, ý nghĩa giói của các pháp này đã đuợc trình bày 
trong phần truớc, nhu vậy, nên biết giới năm loại do khả 
năng giói từ bỏ v.v... . 

Đến đây là chấm dứt giải quyết các vấn đề. 

- Giới là gì? 

- Gọi giói do ý nghĩa thế nào? 

- Trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận của giới là gì? 

- Giới có quả báo thế nào? 

- Giới có bao nhiêu loại? 

Lại nữa, lời nào đuợc tôi nói: 

Cái gì là sự nhơ bẩn của giới? 

Cái gì là sự trong sạch của giói? 

ở đây tôi sẽ giải thích ý nghĩa lời nói ấy. 

Trạng thái bể vụn v.v... gọi là sự nhơ bẩn của giới; trạng 
thái không bể vụn v.v... gọi là sự trong sạch của giói, nhung 
trạng thái bể vụn đuợc ngài gom vào đứt đoạn do nguyên 
nhân lợi lộc, danh vọng v.v... và do bảy loại dâm dục hệ 
phuợc. 

Thật vậy, điều học nguời nào bị đứt đoạn đầu, đoạn cuối 
trong bảy nhóm phạm tội, giới của nguòd ấy gọi là rách như 
y phục bị rách lai. Điều học người nào bị đứt hai điều học, 
ba điều học một cách liên tiếp, giói của người ấy gọi là tỳ 
vết; như bò mẹ sắc thân màu đen, màu đỏ v.v... sanh không 
đều nhau trên lưng hay dưới bụng. Điều học ngưòd đứt 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


141 


nhiêu điêu khoảng giữa, giới của nguời ây gọi là điêm châm 
nhu bò mẹ sọc vằn từng đốm vá. 

Trạng thái giói bị bể vụn từng mảnh nhỏ là đứt đoạn do 
nguyên nhân lợi lộc v.v... đã đuợc diễn tả truớc. 

Nhu vậy, sẽ giải thích trạng thái giới bị đứt đoạn do khả 
năng bảy loại dâm dục hệ phuợc, điều này đã đuợc đức Thế 
Tôn thuyết: 

“Này Bà-la-môn, một số Sa-môn, Bà-la-môn trong thế gian 
này tự nhận là nguời thực hành phạm hạnh một cách chân 
chánh, dù không vào hành dâm cùng nữ nhân, nhung vị ấy 
hoan hỷ trong sự chà mình, gội đầu, tắm rửa, đấm bóp của 
nguòd nữ, vị ấy hoan hỷ thích thú và khoái lạc sự hầu hạ ấy, 
do nhân này, này Bà-la-môn, phạm hạnh bị bể vụn, bị 
khuyết phạm, bị tỳ vết, bị điểm chấm. Này Bà-la-môn, 
nguòd liên hệ với dâm dục hệ phuợc này, Nhu Lai gọi là 
thực hành phạm hạnh không thanh tịnh, Nhu Lai nói rằng: 
vị ấy không thoát khỏi sanh, già, chết... nhu trên... không 
giải thoát khỏi khổ đau”. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, một số Sa-môn, Bà-la-môn trong 
thế gian này tự nhận là nguòd thực hành phạm hạnh chân 
chánh, không sống hành dâm cùng nữ nhân và không hoan 
hỷ sự chà mình của phụ nữ... nhu trên... nhung còn trêu 
ghẹo, nô đùa, giải trí vód phụ nữ, vị ấy hoan hỷ hành động 
ấy... nhu trên... Nhu Lai nói... nhu trên... vị ấy không giải 
thoát khỏi khổ đau”. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, một số Sa-môn, Bà-la-môn trong 
thế gian này... nhu trên..., sống không hành dâm cùng nữ 
nhân, không hoan hỷ sự chà mình của phụ nữ, cũng không 
trêu ghẹo, nô đùa, giải trí với phụ nữ; nhung nhìn chăm chú, 
nhìn đắm đuối mắt phụ nữ với mắt của mình, vị ấy hoan hỷ 



142 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


cặp măt ây... như trên... Như Lai nói... như trên... vị ây 
không giải thoát khỏi khổ đau”. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, một số Sa-môn, Bà-la-môn trong 
thế gian này... như trên... không nhìn đắm đuối phụ nữ... 
như trên... nhưng nghe tiếng người phụ nữ đang cười, đang 
nói, đang hát, hoặc đang khóc bên kia vách hay bên ngoài 
hàng rào, vị ấy hoan hỷ âm thanh ấy... như trên... Như Lai 
nói... như trên... vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau”. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, một số Sa-di, Bà-la-môn trong 
thế gian này... như trên... không nhìn đắm đuối phụ nữ... 
như trên... khi nghe tiếng người nữ đang cười, đang nói, 
đang hát, hoặc đang khóc bên kia vách hay bên ngoài hàng 
rào cũng không hoan hỷ, nhưng vị ấy tưởng nhớ đến lúc 
trước mình đã từng cười nói, nô đùa với người nữ, vị ấy 
hoan hỷ hành động ấy... như trên... Như Lai nói... như trên... 
vị ấy không thoát khỏi khổ đau”. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, một số Sa-môn, Bà-la-môn trong 
thế gian này... như trên... không thực hành như vậy... như 
trên... vị ấy không nhớ tưởng đến lúc trước mình đã từng 
cười, nói, nô đùa với ngưòd nữ, nhưng vị ấy thấy gia chủ, 
hay con của người gia chủ thọ hưởng, thỏa mãn, đầy đủ 
năm món dục lạc, vị ấy hoan hỷ điều ấy... như trên... Như 
Lai nói... như trên... vị ấy không thoát khỏi khổ đau”. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, một số Sa-môn, Bà-la-môn trong 
thế gian này... như trên... không thực hành những điều... 
như trên... nhưng hành phạm hạnh, muốn thảnh đạt nhóm 
chư Thiên nào do tin chắc rằng: ta sẽ thành một vị tròi hay 
cao hơn một vị thiên tử nào khác®^ do giới hạnh, do phận 
sự, do khổ hạnh, hay do phạm hạnh này, vị ấy hoan hỷ thích 


Sớ giải: Ta sẽ là vị Thiên vương hay một vị Thiên tử. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


143 


thú điều ấy, đạt đến khoái lạc điều ấy. Này Bà-la-môn, đây 
gọi là phạm hạnh bị bể vụn, bị khuyết phạm, bị tỳ vết, bị 
điểm chấm”.® 

Theo sự thuật lại như vậy, bậc thiện trí thức nên biết trạng 
thái giới bị bể vụn từng mảnh được ngài gồm thâu dứt đoạn 
do nguyên nhân lợi lộc v.v... và do bảy loại dâm dục hệ 
phược. 

Giới không bị bể vụn từng mảnh được ngài thâu nhiếp vào 
tất cả điều học không bị đứt đoạn trong mọi trường hợp, với 
điều học đã phạm tội, nhưng sám hối thực hành trở lại, do 
không có bảy loại dâm dục hệ phược, không phát sanh các 
ác pháp như sân hận, oán thù, gièm pha, não hại, tật, lận, 
xảo trá, khoe khoang, ương ngạnh, tranh đua, ngã mạn, quá 
mạn, say mê, dể duôi... và do phát sanh các ân đức thiểu 
dục, trí túc, khổ hạnh (tẩy trừ phiền não) v.v.... 

Thật vậy, những giói nào không bị đứt đoạn vì lý do lợi lộc 
v.v... hay bị đứt đoạn do sân hận, dể duôi v.v... nhưng sám 
hối thực hành trở lại, không bị hư hoại do bảy loại dâm dục 
hệ phược, hay do các ác pháp như sân hận, oán thù, phá hại 
v.v... Các giói ấy, bậc thiện trí thức gọi là không bể vụn, 
không khuyết phạm, không tỳ vết, không điểm chấm trong 
mọi trường họp. Các giới ấy là giải thoát vì thực hành trạng 
thái giải thoát, bậc trí tán thán vì các người trí ngợi khen, 
phi khinh thị và không bị dính mắc ái dục và tà kiến, hướng 
đến định tâm vì đưa đến cận hành định và an chỉ định, do 
đó, trạng thái không bị bể vụn từng mảnh v.v... của giới ấy 
nên biết là sự trong sạch. Chính sự trong sạch ấy thành tựu 
do hai điều kiện: thấy tội lỗi phá giói và thấy quả báo thành 
tựu giới hạnh. 


Tãng chi hộ kinh, Bảy chi, 23-56. 




144 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Trong hai loại ấy, tội lỗi phá giới bậc thiện trí thức nên biết 
theo phương pháp Khế kinh như: “Này chư Bhikkhu, năm 
tội lỗi do kẻ ác giói, phá giới”.^° 

Lại nữa, do ác giới vị ấy có màu da thô xấu như vải gai^\ 
những ai noi gương theo người ác giói, các vị ấy bị cảm xúc 
đau khổ vì bị dẫn đến khổ não trong đọa xứ suốt thời gian 
dài, vị ấy thọ lãnh vật thí; những thí nào làm cho vật thí, các 
thí chủ ấy không có quả báo lớn. Do đó, là người không có 
giá trị, khó thực hành thanh tịnh như hầm phân chứa đựng 
nhiều năm, ngoài cả hai mặt như khúc gỗ thiêu tử thi,^^ dù 
vị ấy tự nhận là bhikkhu cũng không phải bhikkhu như con 
lừa đi theo đàn bò luôn luôn bị sợ hãi như kẻ thù của mọi 
ngưòd, không xứng đáng cộng trú như xác tử thi, dù vị ấy 
liên hệ với ân đức đa văn... cũng không xứng đáng cúng 
dường của các bạn đồng phạm hạnh, như lửa trong nghĩa 
địa, không đáng cúng dường đối với nhóm người Bà-la- 
môn, không thể giác ngộ ân đức đặc thù như người mù bất 
hạnh trong việc thấy cảnh sắc, không hy vọng trong Diệu 
Pháp, như thanh niên Chiên-đà-la không có hy vọng vương 
quốc, dù suy nghĩ: ta sẽ có hạnh phúc, nhưng cũng khổ não 
chắc chắn vì là người dự phần khổ não, như đã được đức 
Thế Tôn trong kinh Pháp môn đống lửa 
Aggikkhandhapariyãyasutta. 

Đức Thế tôn, bậc trí giả, kiến giả, hoàn toàn trong nghiệp 
và quả của nghiệp với mọi trường hợp, khi diễn tả khổ não 
khốc liệt do niệm tưởng đến nhân duyên lửa ấy, khiến cho 
tâm phát sanh nóng nảy, có thể đưa đến thổ huyết nóng của 
chư bhikkhu ác giới tâm hoan hỷ, thỏa thích ái nhiễm thọ 


™ Trường bộ kinh, Đại phẩm, 149. Tăng chi bộ kinh, Năm chi, 12- 213. 
Sãnasãtako - muốn lấy vải gai như bao bố. 

Một bên cháy, một bên không cháy. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


145 


dụng năm dục công đức, lễ bái và tôn kính v.v... như ngài 
đã thuyết: 

- Này chư Bhikkhu, các ngưòd có thấy không? Đống lửa lớn 
kia đang cháy nóng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. 

- Thưa vâng, bạch Thế tôn. 

- Này chư Bhikkhu, các ngươi suy nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Vị bhikkhu ôm ấp, ngồi gần, nằm gần đống lửa lớn 
đang cháy nóng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn hay là ôm 
ấp, ngồi gần, nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của thiếu 
nữ Sát-đế-lỵ, thiếu nữ Bà-la-môn hay thiếu thiếu nữ gia 
chủ? 

- Bạch Thế tôn, việc này là quí hơn, vị bhikkhu ôm ấp, ngồi 
gần, nằm gần thiếu nữ Sát-đế-lỵ, thiếu nữ Bà-la-môn, hay 
thiếu nữ gia chủ ? IGiổ đau thay! Bạch Thế tôn, đi vào ôm 
ấp, ngồi gần, nằm gần đống lửa lớn kia... như trên... 

- Ta tuyên bố cho các ngưòd, này chư Bhikkhu, ta nói rõ cho 
các ngươi, này chư Bhikkhu, đối với người ác giói ấy, ác 
pháp, tánh tình bất tịnh, sở hành đáng nghi ngờ, hành vi che 
đậy, không phải Sa-môn tự nhận là Sa-môn, không thực 
hành phạm hạnh tự nhận là người thực hành phạm hạnh, 
nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, bản tánh nhơ bẩn như cặn 
bã, đi vào ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần đống lửa lớn kia... 
như trên... đây là quí hơn. Vì sao vậy? Do nhân ấy, này chư 
Bhikkhu, ngưòd ác giới ấy đi đến chết hay bị đau khổ gần 
như chết, do nhân ấy, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy 
không sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này chư 
Bhikkhu, người ác giới, ác pháp, tánh tình bất tịnh, sở hành 
đáng nghi ngờ, hành vi che đậy, không phải Sa-môn tự nhận 
là Sa-môn, không thực hành phạm hạnh tự nhận là người 
thực hành phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, 
bản tánh nhơ bẩn như cặn bã, ôm ấp, ngồi gần, nằm gần 
thiếu nữ Sát-đế-lỵ... như trên.... Này chư Bhikkhu, vị ấy đi 



146 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


đến bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Nhu vậy, đức Thế Tôn sau khi thuyết khổ não vì duyên 
thọ dụng, năm dục truởng duỡng liên hệ với thiếu nữ nhu 
đống lửa; tiếp tục phuơng pháp ấy, ngài trình bày khổ não 
vì duyên đảnh lễ, chấp tay vái chào, thọ dụng y phục, đồ ăn 
khất thực, giuờng, ghế, tinh xá so sánh với lông đuôi thú, 
thanh giáo bén, tấm sắt, hòn sắt, giuờng sắt, ghế sắt và ghè 
sắt nhu: 

- Này chu bhikkhu các nguơi suy nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Sự kiện bị nguời lực sĩ lấy sợi dây bằng lông đuôi thú 
chắc chắn, sau khi cột vào ống chân kéo tói, kéo lui, sợi dây 
ấy cắt đứt da ngoài, cắt đứt da trong; sau khi cắt đứt da 
trong, cắt đứt thịt; sau khi cắt đứt thịt, cắt đứt gân; sau khi 
cắt đứt gân, cắt đứt xuơng; sau khi cắt đứt xuơng, đụng 
chạm tủy xuơng ngừng lại; hay nguời ác giới hoan hỷ sự 
đảnh lễ của các Sát-đế-lỵ đại phú hào, các Bà-la-môn đại 
phú hào, các gia chủ đại phú hào... nhu trên.... 

- Này chu Bhikkhu, các nguơi suy nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Sự kiện bị nguời lực sĩ lấy cây giáo bén nhọn đã đuợc 
rửa vód dầu, đâm vào giữa ngực, hay nguời ác giói hoan hỷ 
chấp tay vái chào các Sát-đế-lỵ, đại phú hào, các Bà-la-môn 
đại phú hào, các gia chủ đại phú hào... nhu trên.... 

- Này chu Bhikkhu, các nguơi suy nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Sự kiện bị nguòd lực sĩ lấy tấm sắt cháy sáng, cháy 
nóng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn quấn thân của vị ấy; 
hay nguòi ác giới thọ dụng y phục đuợc tín thí cúng duờng 
của các Sát-đế-lỵ, đại phú hào... nhu trên.... 

- Này chu Bhikkhu, các nguơi nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Sự kiện bị nguời lực sĩ lấy cây kềm sắt cháy sáng, 


Tăng chi hộ kinh, Bảy chi, 23-129. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


147 


cháy nóng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, sau khi cạy 
miệng, bỏ vào miệng hòn sắt cháy sáng, cháy nóng, cháy 
đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn; hòn sắt ấy đốt cháy môi, đốt cháy 
miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cuống họng, đốt cháy dạ dày 
mang theo ruột non, ruột già đi ra từ bên dưới; hay người 
ác giới hoan hỷ thọ nhận đồ ăn khất thực được tín thí cúng 
dường của các Sát-đế-lỵ, đại phú hào... như trên.... 

- Này chư Bhikkhu, các ngươi suy nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Sự kiện bị người lực sĩ nắm đầu hay nắm lấy cổ, khiến 
cho ngồi hay khiến cho nằm trên giường sắt hay ghế sắt 
cháy sáng, cháy nóng, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hay 
ngưòd ác giói thọ dụng giường hoặc ghế được tín thí cúng 
dường của các Sát-đế-lỵ đại phú hào... như trên.... 

- Này chư Bhikkhu, các ngươi suy nghĩ thế nào? Cái gì là quí 
hơn? Sự kiện bị người lực sĩ sau khi nắm chân đưa lên trên 
cho đầu ngược xuống bỏ vào ghế sắt cháy sáng, cháy nóng, 
cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, vị ấy bị nấu sôi nổi bọt trong 
ghè ấy, thỉnh thoảng nổi lên trên, đôi khi chìm xuống dưới 
đáy, đôi lúc nằm ngang; hay ngưòd ác giới sống tại tinh xá 
được tín thí cúng dường của các Sát-đế-lỵ, đại phú hào... 
như trên.... 

Do đó, bậc thiện trí thức nên biết tội lỗi phá giói theo phương 

pháp quán tưởng như: 

“Đối với người đứt giới 
Không từ bỏ dục lạc 
Khổ đau quả thống khổ 
Hơn khổ ôm đống lửa 
Từ đâu có an lạc ? 

Phá giới dự phần khổ 
Thống khổ hơn bị cột 
Long đuôi thú vững chắc 
Làm sao có hạnh phúc 



Ỉ48 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Do hoan hỷ đảnh lế? 

Của ngưòd có đức tin 
Là nguyên nhân khổ não 
Khổ hơn ngọn giáo đâm 
Với người không thu thúc 
Nên thọ tấm sắt nóng 
Cháy lâu trong địa ngục 
Làm sao có hạnh phúc 
Việc thọ dụng y phục ? 

Đồ ăn khất thực ngọt 
Như thuốc độc cực mạnh 
Cho người không giới hạnh 
Nên nuốt hòn sắt đỏ 
Cháy nóng suốt lâu dài 
Sự thọ dụng giường ghế 
Được chế định hạnh phúc 
Nhưng không giói khổ đau 
Khổ đau giường, ghế sắt 
Cháy hành hạ lâu dài 
Hoan hỷ sống tinh xá 
Được tín thí cúng dường 
Người ác giới có gì 
Sống giữa ghế sắt đỏ 
Bậc Đạo sư tam giói 
Nói lời khiển trách ai 
Sở hành đáng nghi ngờ 
Đầy tham dục, ác pháp 
Nội tâm thật hôi hám 
Sỉ nhục thay mạng sống 
Người không trí tuệ ấy 
Không phải bậc Sa-môn 
Nhưng tự nhận Sa-môn 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phân Giới 


149 


Là người đến đào gốc 
Đời này bậc Chơn nhơn 
Có giới muốn trang điểm 
Tránh né con người ấy 
Như phẩn, như tử thi 
Đời sống ấy ích gì? 

Không thoát mọi sợ hãi 
Không đắc cả an lạc 
Cửa nhàn cảnh đóng kín 

Chỉ rơi vào ác đạo 

• 

Đối với người bi mẫn 
Ai là đáng thương hại 
Bằng người ác giói khác 
Tội lôi người ác giới 
Có nhiều loại như vậy”. 

Lại nữa: 

Giói của bhikkhu nào 
Khéo không có ô nhiễm 
Sự thọ trì y bát 
Của vị ấy tịnh tín 
Xuất gia có kết quả 
Sợ hãi tự chê trách 
Không chi phối tâm ý 
Bhikkhu giói thanh tịnh 
Khi mặt trời xua bóng 
Bhikkhu đầy đủ giới 
Chiếu sáng khổ hạnh lâm 
Như vầng trăng xinh đẹp 
Chiếu sáng giữa không trung 
Chỉ hương thơm xác thân 
Bhikkhu có giới hạnh 
Làm hoan hỷ chư Thiên 



Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 50 


Không một ngôn ngữ nào 

Diễn tả được giói hương 

Giới hương thường thắng hóa 

Mọi thành tựu hương thơm 

Bay đi không trở ngại 

Trong khắp cả phương hướng 

Sự tôn kính cúng dường 

Thí chủ đã thực hành 

• 

Dù nhỏ nhen chút ít 
Nơi người có giới hạnh 
Cũng có quả báo lớn 
Con người có giới hạnh 
Là phước sương chứa đựng 
Sự tôn kính cúng dường 
Các lậu hoặc đòd này 
Không áp đảo người giới 
Người giới đào tận gốc 
Các khổ não kiếp sau 
Thành tựu nào nhơn loại 
Thành tựu nào chư Thiên 
Thành tựu ấy người giới 
Muốn được không khó khăn 
Cứu cánh nào tịch tịnh 
Đây thảnh tựu Níp-bàn 
Ý người đầy đủ giới 
Hướng đến thành tựu ấy. 

Thiện trí thức giải thích 
Quả báo về giói hạnh 
Nhiều trường hợp pháp môn 
Là gốc mọi thành tựu. 

Vì khi đã được giải thích như vậy, tâm ý lo sợ chao động phá 

giới, quy phục thành tựu giới, do đó, bậc thiện trí thức sau khi 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


151 


thấy tội lỗi phá giới ấy và thành tựu giới hạnh này như đã trình 
bày; nên thực hành cho thanh tịnh giói bằng cách chú tâm mọi 
trường họp. 

Theo như đã giải thích, trước tiên trình bày về giới trong 
Thanh tịnh đạo được đức Phật thuyết chủ yếu giới, định, tuệ 
từ câu kệ này: 

Trú giói người có trí 


Chương thứ nhât: Giói Xiên minh trong Thanh tịnh đạo được 
tôi sáng tác để khích lệ sự hoan hỷ cho chư tôn giả đã chấm 
dứt với trường hợp như vậy. 






Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 52 


CHƯƠNG THỨ HAI 
TRỪ CHI XIẺN MINH 

Bây giờ, sự trong sạch của giới đã được trình bày với các 
ân đức như thiểu dục, tri túc v.v... để cho đầy đủ các ân đức vì 
giới đã được thọ trì, hành giả nên thực hành trừ chi^'^, như vậy, 
giới nhơ bẩn được tẩy trừ với ân đức như: thiểu dục, tri túc, 
khổ hạnh, tăng trưởng độc cư viễn ly, nỗ lực tinh cần và dể 
nuôi, giói của hành giả ấy sẽ khéo trong sạch, các phận sự sẽ 
thành tựu theo phương pháp này, tất cả phẩm hạnh thanh tịnh, 
giới đức, phận sự vô tội, an trú trong ba Thánh tông tối sơ, 
xứng đáng đạt đến Thánh tông, gọi là người hoan hỷ tu tiến 
thứ tư, do đó, tôi sẽ bắt đầu thuyết minh trừ chi. 

Thật vậy, đức Thế Tôn cho phép thọ trì mười ba trừ chi nià 
các thiện nam tử đã dứt bỏ tài vật thế gian không luyến tiếc 
thân thể, sanh mạng và muốn thành tựu tuần tự đạo lộ tiến 
hóa.^^ 

Các trừ chi ấy là: 

1. Patnsukũlikangatn: chi của người mặc y phấn tảo. 

2. Tecĩvarikangatn: chi của người mặc tam y 

3. Pindapãtikangam: chi của người chỉ thọ dụng đồ ăn 
khất thực. 

4. Sapadãnacãrikangam: chi của người đi tuần tự khất 
thực 

5. Ekãsanikangam: chi của người thọ thực một chỗ ngồi. 


Trừ chi (dhutanga) thường phiên ấm là đầu đà. 

Anuỉomapatipadarn yeva ãrãdhetukãmãnarn anuỉomapatỉpadã. Trong 
Mahãtĩkã phát trỉên thiền quán tức là tiến hóa Vỉ thứ lớp chứng ngộ Níp-bàn. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


153 


6. Pattapinậikangam: chi của người chỉ thọ thực trong 
bát. 

7. Khalupacchãbhattikangam'. chi của người không nhận 
vật thực cúng dường sau buổi ăn. 

8. Arannikangam: chi của người sống trong rừng. 

9. Rukkhamũlikangam: chi của người sống dưới cội cây. 

10. Abbhokãsikangam: chi của người sống ngoài tròi 

11. Sosãnikangam: chi của người sống nơi nghĩa địa 

12. Yathãsanthatikangam'. chi của người bằng lòng bất cứ 
sàng tọa nào được cúng dường 

13. Nesajjikangam\ chi của người chỉ có oai nghi ngồi. 

Trong mười ba trừ chi ấy: 

“Bậc thiện trí thức nên 
Hiểu biết điều phân tích 
về ý nghĩa, trạng thái 
Nhiều phương pháp thọ trì 
xếp loại và đứt đoạn 
Quả báo mỗi trừ chi 
Bằng cách tam đề thiện 
Phân loại như diệt trừ 
Tóm tắt và chi tiết”. 


I. Phân tích về ý nghĩa: 

1) Ý nghĩa chi của người mặc y phấn tảo: 

Trong điều ấy, trước nhất nên biết phân tích về ý 
nghĩa. Vải nào như đống rác trong mỗi một nơi ấy, nghĩa 
là nổi lên vì đặt lẫn lộn trên rác như đường xe chạy, nghĩa 
địa hay đống rác V.V.... do đó, vải này gọi là vải phấn tảo. 

Lại nữa, vải nào đi đến tình trạng mà người ghê tởm 
như rác rến, do đó, vải ấy gọi là vải phấn tảo. Giải rằng: 
vải đi đến tình trạng đáng ghê tởm, sự mặc vải phấn tảo 
đã được giải thích như vậy, gọi là y phấn tảo, sự mặc y 



154 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


phấn tảo là thường xuyên của người ấy, do đó, vị ấy gọi 
là người thường mặc y phấn tảo; thành phần của người 
mặc y phấn tảo gọi là chi của người mặc y phấn tảo, 
nguyên nhân gọi là chi, do đó, hành giả ấy là mặc y phấn 
tảo vì thọ trì, bậc thiện trí thức nên biết là đồng nghĩa của 
sự thọ trì ấy. 

2) Ý nghĩa chi của người mặc tam y: 

Theo phương pháp này, tam y tức là y Tăng-già-lê (đại 
y); y thượng (y vai trái); và y nội là thường xuyên của vị 
Bhikkhu, do đó, vị ấy gọi là người thường mặc tam y; 
thành phần của vị bhikkhu thường mặc tam y, gọi là chi 
của người mặc tam y. 

3) Ý nghĩa chi của người chỉ thọ dụng đồ ăn khất thực: 

Sự bỏ xuống các loại vật thực, tức là xin đồ ăn, do đó 
gọi là đồ ăn khất thực, sự để vào vắt cơm đã được người 
khác bố thí, gọi là đồ ăn khất thực. Giải rằng: đặt vào bát 
loại vật thực đã được ngưòd khác bố thí. Vị bhikkhu nào 
tìm kiếm đồ ăn khất thực ấy là đi vào mỗi một gia đình 
tìm kiếm, do đó, vị ấy gọi là người thọ dụng đồ ăn khất 

thực. 

• 

Lại nữa, đi để nhận vật thực là truyền thống của vị ấy, 
do đó, vị ấy gọi là người đi nhận vật thực, gọi là người 
thọ dụng đồ ăn khất thực. Đi: nghĩa là du hóa. Người 
theo truyền thống đi nhận vật thực: gọi là người thọ dụng 
đồ ăn khất thực; thành phần của vị bhikkhu thọ dụng đồ 
ăn khất thực gọi là chi của người thọ dụng đồ ăn khất 
thực. 

4) Ý nghĩa chi của người đi tuần tự khất thực: 

Sự phân phát từng miếng gọi là bố thí, không phân 
phát gọi là không bố thí, nghĩa là không chia sẻ từng 
miếng, hành vi đi cùng vód sự không chia sẻ gọi là liên 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


155 


tiếp. Giải rằng: bỏ sự phân biệt gọi là theo tuần tự từng 
nhà, đi theo tuần tự từng nhà là thường xuyên của vị 
bhikkhu này, do đó, vị ấy gọi là ngưòd thường đi theo thứ 
tự từng nhà, ngưòd thường đi theo thứ tự ấy gọi là người 
đi tuần tự khất thực, thành phần của vị bhikkhu đi tuần 
tự khất thực gọi là chi của người đi tuần tự khất thực. 

5) Ý nghĩa chi của người chỉ thọ thực một chỗ ngồi: 

Sự thọ thực trong một chỗ ngồi, gọi là thọ thực một 
chỗ ngồi, thọ thực một chỗ ngồi là thường xuyên của vị 
bhikkhu này, do đó, vị ấy gọi là người thường thọ thực 
một chỗ ngồi, thành phần của vị bhikkhu ấy gọi là chi 
của người thọ thực một chỗ ngồi. 

6) Ý nghĩa chi của người chỉ thọ thực trong bát: 

Vắt cơm riêng biệt trong một bát vì ngăn bát thứ hai 
gọi là vật thực trong một bát, bây giờ, phát nguyện vật 
thực trong bát khi thọ lãnh vật thực trong bát là thường 
xuyên của vị bhikkhu này, do đó, vị ấy gọi là người thọ 
nhận vật thực trong bát, thành phần của vị bhikkhu ấy 
gọi là chi của người chỉ thọ thực trong bát. 

7) Ý nghĩa chi của ngưòd không nhận vật thực cúng dường 
sau buổi ăn: 

Gọi là khalu là phân từ dùng trong ý nghĩa ngăn chận, 
vật thực nhận được về sau mà người luôn luôn yêu cầu, 
gọi là vật thực về sau, sự ăn vật thực về sau ấy là thọ 
dụng vật thực sau bữa ăn, sự đặt tên vật thực về sau cho 
thọ dụng vật thực sau bữa ăn rằng: vật thực về sau là 
thường xuyên của vị ấy, do đó, gọi là người thọ dụng vật 
thực sau bữa ăn, vị bhikkhu không thọ thực sau buổi ăn 
ấy gọi là người ngăn thọ thực sau buổi ăn, đây là danh từ 
chối bỏ vật thực dư do khả năng thọ trì. 



Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 56 


Nhưng theo sớ giải răng: khalu là một loài chim, chim 
khalu này giữ trái cây bằng cái mỏ, khi trái cây ấy rơi 
xuống, không ăn trái cây khác nữa, vị bhikkhu này cũng 
như loài chim ấy, do đó, gọi là người ngăn thọ thực sau 
buổi ăn, thành phần của vị bhikkhu ấy gọi là chi của 
người ngăn thọ thực sau buổi ăn. 

8) Ý nghĩa chi của người sống trong rừng: 

Sự cư ngụ trong rừng gọi là sống trong rừng, điều đó 
là thường xuyên của vị bhikkhu này, do đó, vị bhikkhu 
ấy gọi là người sống trong rừng, thành phần của vị 
bhikkhu ấy gọi là chi của người sống trong rừng. 

9) Ý nghĩa chi của người sống dưới cội cây 

Sự cư ngụ chỗ gốc cây là sống dưód gốc cây, điều ấy 
là thường xuyên của vị bhikkhu này, do đó, vị ấy gọi là 
người sống dưới cội cây, thành phần của vị bhikkhu ấy 
gọi là chi của người sống dưới cội cây. 

10-11) Ý nghĩa chi của người sống ngoài trời và trong 
nghĩa địa như phương pháp này. 

12) Ý nghĩa chi của người bằng lòng bất cứ sàng tọa nào 
được cúng dường: 

Sàng tọa được trải ra bất luận lúc nào, gọi là sàng tọa 
như được trải, đây là đồng nghĩa sàng tọa mà vị bhikkhu 
phân phát chỗ ở chỉ định lần đầu tiên: “Nơi đây cho hiền 
giả”. Sự cư ngụ sàng tọa tùy theo được trải ra là thường 
xuyên của vị bhikkhu này, do đó, vị ấy gọi là người bằng 
lòng bất cứ sàng tọa nào được cúng dường, thành phần 
của vị bhikkhu ấy gọi là chi của người bằng lòng bất cứ 
sàng tọa nào được cúng dường. 

13) Ý nghĩa chi của người chỉ có oai nghi ngồi: 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


157 


Sự ngăn oai nghi năm, sinh hoạt với tư thê ngôi là 
thường xuyên của vị bhikkhu này, gọi là người chỉ có oai 
nghi ngồi, thành phần của vị bhikkhu ấy gọi là chi của 
người chỉ có oai nghi ngồi. 

Tất cả các thành phần ấy gọi là chi của vị bhikkhu diệt 
trừ, vì diệt trừ phiền não do mỗi một sự thọ trì ấy. 

Kilesadhunanato vã dhutanti laddhavokãram nãnam 

» • » 

angam etesanti dhutangãni - gọi là các trừ chi, vì các trừ 
chi ấy được trí tuệ định danh là diệt trừ bỏd diệt trừ phiền 
não. 

Lại nữa, dhutãni ca tãni paịipakkhaniddhunanato 
angãni ca patipattiyãti dhutangãni - các ân đức ấy diệt 
trừ vì diệt trừ pháp nghịch và gọi là trừ chi vì là chi của 
các đạo lộ. 

Bậc thiện trí thức nên biết phân tích về ý nghĩa trong 
trừ chi này, trước nhất chỉ có bấy nhiêu đây. 


II. Phân tích về trạng thái: 

Lại nữa, tất cả trừ chi ấy: 

- Samãdãnacetanãlakkhanãni: trạng thái là cố ý thọ trì, 
như được các giáo thọ sư sớ giải, giải rằng: ai thọ trì, đó 
là ngưòd, phép thọ trì tức là tâm và sở hữu tâm, cố ý thọ 
trì là trừ chi, điều nào ngăn chận, đó là nền tảng. Tất cả 
trừ chi này. 

- Loluppaviddharnsanarasãni: phận sự là diệt trừ tham ái. 

- Nilloluppabhãvapaccupatthãnãni: thành tựu là vô tham. 

- Appicchatãdi ariyadhammapadatthãnãni: nhân cận là 
có Thánh pháp như thiểu dục v.v... 

Bậc thiện trí thức nên biết phân tích về trạng thái trong 
trừ chi này đã được đề cập như vậy. 


III. Phương pháp thọ trì: 



Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 58 


Lại nữa, phân tích trong năm mẫu đề như phưoTig pháp 
thọ trì v.v... tất cả các trừ chi ấy, khi đức Phật còn tại tiền 
nên thọ trì đối diện Ngài; khi ngài đã viên tịch Níp-bàn, nên 
thọ trì trước mặt bậc đại Thinh văn; khi bậc đại Thinh văn 
ấy không còn, nên thọ trì trước mặt bậc lậu tận ứng cúng 
Arahant; khi không có, nên thọ trì trước mặt bậc Bất lai; khi 
không có, nên thọ trì trước mặt bậc Nhất lai; khi không có, 
nên thọ trì trước mặt bậc Thất lai; khi không có, nên thọ trì 
với người thuộc lòng Tam tạng; khi không có, nên thọ trì 
với ngưòd thuộc lòng Nhị tạng; khi không có, nên thọ trì vói 
ngưòd thuộc lòng Nhất tạng; khi không có, nên thọ trì với 
ngưòd thuộc lòng nhất bộ; khi không có, nên thọ trì vód bậc 
giáo thọ sư chú giải; khi không có, nên thọ trì với vị bhikkhu 
trì hạnh trừ chi; khi không có, nên quát dọn sân, nền chung 
quanh bảo tháp, ngồi chồm hổm, nên thọ trì như xin thọ trì 
đối diện bậc Chánh Đẳng Giác. 

Lại nữa, do tự mình thọ trì cũng được. 

Tại đây, nên kể câu chuyện hai huynh đệ trưởng lão trong 
Bảo Tháp Sơn (Cetiyapabbata), vị sư huynh thiểu dục vì 
thọ trì hạnh trừ chi, đây là lời được nghe từ trước. Bây giờ, 
tôi sẽ giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, sự đứt đoạn 
và quả báo của mỗi một trừ chi. 

1) Phương pháp tho trì chi của người măc V phấn tảo: 

Trước nhất, chi của ngưòd mặc y phấn tảo cần phải thọ 

trì một trong hai lời này: 

- Gahapatidãnacĩvaram patikkhỉpãmỉ: tôi xin ngăn y 
gia chủ bố thí. 

- Pamsukũlikangam samãdỉyãmi: tôi xin thọ trì chi của 
vị bhikkhu mặc y phấn tảo. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


159 


Trong hai lòd này, hành giả thọ trì một lời nào cũng sử 
dụng được, đây là thọ trì dành cho trừ chi này trước nhất. 

Lại nữa, hành giả ấy đã thọ trì trừ chi như vậy nên 
lượm lấy một loại y nào như: vải bó ma, vải nơi chợ, vải 
vụn theo đường phố, vải tại đống rác, vải lót bụng, vải 
dư nơi tắm nước phép, vải ở bến nước, vải mà người đi 
không trở lại, vải lửa cháy, vải bò nhai, vải mối ăn, vải 
chuột cắn, vải bị rách bên trong, vải bị rách lai, vải lượm 
nơi chiến trường, vải đậy phần mộ, vải của Sa-môn, vải 
lễ đăng quang, vải thành tựu do thần thông, vải theo 
đường đi, vải gió thổi, vải chư Thiên bố thí, vải dọc bờ 
biển. Trong các loại vải ấy, sau khi lượm lấy một loại vải 
nào, xé ra bỏ chỗ không dùng được, lấy chỗ dùng được, 
giặt rửa làm y, nên cởi bỏ y gia chủ bố thí lúc trước rồi 
sử dụng. 

Trong các loại vải ấy, vải bó ma là vải rơi rớt trong 
nghĩa địa, vải nơi chợ là vải rơi ở của chợ. Vải vụn theo 
đường phố là vải mà người ta muốn tạo công đức vứt bỏ 
tại đường xe chạy theo cửa sổ. Vải tại đống rác là vải mà 
họ vứt bỏ trên đống rác. Vải lót bụng là vải mà họ lau 
chùi cấu uế thai bào rồi vứt bỏ đi, được nghe rằng, mẹ 
quan đại thần Tissa lấy vải trị giá một trăm ngàn đồng 
tiền vàng, sau khi lau chùi cấu uế thai bào đã chú tâm: 
“Chư bhikkhu sẽ lấy vải phấn tảo này may y mặc”, bèn 
cho vứt bỏ trên con đường của tịnh xá, chư bhikkhu lượm 
lấy vá y cũ. Vải dư nơi tắm nước phép là vải mà thầy 
pháp rưới nước bùa chú từ trên đầu, chấp thủ là vải có số 

đen rồi vứt bỏ đi. Vải ở bến nước là vải cũ mà họ vứt bỏ 

• 

nơi bến nước tắm. Vải mà người đi không trở lại là vải 
mà nhóm người sau khi đến nghĩa địa, trở lại tắm rửa 
xong vứt bỏ đi. Vải lửa cháy là vải bị lửa cháy mất một 



Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 60 


góc, một sô người vứt bỏ loại vải ây. Vải bò nhai v.v... 
như còn rõ ràng. 

Thật vậy, các loại vải như thế nhơn loại cũng quăng 
bỏ. Vải lượm nơi chiến trường là những người thủy thủ 
xuống tàu, sau khi cột lá cờ xong đi lên, những người ấy 
đi khỏi tầm mắt lấy vải này cũng nên, dù vải nào họ cột 
thành lá cờ giữa chiến trường, khi đoàn quân hai bên rút 
lui rồi lấy vải ấy cũng nên. Vải đậy phần mộ là vải mà 
họ đậy gò mối làm việc tế lễ. Vải Sa-môn là vải của 
Bhikkhu. Vải lễ đăng quang là vải mà họ quăng bỏ trong 
nơi hành lễ Tôn vương cho đức vua. Vải thành tựu do 
thần thông là y của thiện Lai Bhikkhu. Vải theo đường 
đi là vải ở giữa đường, vải nào mà chủ nhân đánh rơi vì 
quên mình, vải ấy nên gìn giữ một lát rồi hãy lấy. Vải 
gió thổi là vải bị gió cuốn bay đi rơi xuống từ xa, vị 
bhikkhu không thấy chủ nhân, cũng nên lấy vải ấy. Vải 
chư Thiên bố thí là vải được chư Thiên cúng dường, như 
cúng dường cho trưởng lão Anuruddha (A Na Luật). Vải 
dọc bờ biển là vải mà sóng biển cuốn lên đất liền. 

Vải nào cúng dường do nói: “Tôi xin bố thí đến Tăng” 
hay vị bhikkhu đi xin được vải dư, vải ấy không phải là 
vải phấn tảo. 

Tiếp theo đây là phân tích về vải bố thí cho Bhikkhu. 

Vải nào mà vị bhikkhu phân phát y do phần an cư mùa 
mưa, hay y dành cho sàng tọa, vải ấy không phải là vải 
phấn tảo, vải phấn tảo là vải riêng biệt không được chia 
cho. Trong các loại vải phấn tảo ấy, vải nào được các thí 
chủ giao cúng dường để gần nơi chân Bhikkhu, nhưng vị 
ấy giao cúng dường tận tay vị bhikkhu thọ trì trừ chi mặc 
y phấn tảo, vải ấy gọi là chỉ một phần thanh tịnh. Vải nào 
mà họ cúng dường trong tay vị Bhikkhu, nhưng vị ấy đặt 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


161 


gần nơi chân, vải ấy cũng gọi là chỉ một phần thanh tịnh. 
Vải nào giao cúng dường dưới chân Bhikkhu, vị ấy cũng 
cúng dường như vậy..., vải ấy gọi là thanh tịnh cả hai 
phần. Vải nào mà tự mình được họ cúng dường trong tay 
vị ấy cũng đặt tận tay giống nhau, vải ấy không gọi là vải 
cao thượng. Vị bhikkhu mặc y phấn tảo, sau khi biết rõ 
loại y phấn tảo, rồi nên sử dụng y (phấn tảo) như vậy. 
Đây là phương pháp thọ trì chi của người mặc y phấn 
tảo. 


Tiếp theo đây là xếp loại trừ chi này, có ba bậc mặc y 
phấn tảo: 

- Người mặc y bậc thượng. 

- Người mặc y bậc trung. 

- Người mặc y bậc hạ. 


Trong ba bậc ấy, người lượm lấy vải rơi trong nghĩa 
địa là ngưòd mặc y bậc thượng. Người lượm lấy vải có 
chủ ý: bậc xuất gia sẽ lượm lấy, là người mặc y bậc trung. 
Người lượm lấy vải đặt gần chân cúng dường là người 
mặc y bậc hạ. 


Đối vói những người thọ trì trừ chi ấy, trong sát-na 
người hoan hỷ được thí chủ cúng dường, vì tự mình hoan 
hỷ, thỏa thích, trừ chi bị đứt đoạn. Đây là đứt đoạn trong 
trừ chi này. 


Quả báo này do có PãỊi: “Bậc xuât gia phải nương nhờ 
y phấn tảo^^”, bhikkhu thọ trì trừ chi là ngưòd thực hành 
đúng pháp y chỉ, an trú trong Thánh tông thứ nhất, không 
đau khổ do gìn giữ, không bị bận rộn với ngưòd khác, 
không sợ hãi tai nạn trộm cướp, không thọ dụng ái dục, 
có vật phụ tùng thích họp với Sa-môn, có vật dụng được 


76 


Tạng Luật, Đại phâm, 4-106. 




162 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


đức Thế Tôn tán thán: “Y phấn tảo ít giá trị, dễ tìm được 
và vô tội^^”, người đáng tịnh tín, thành tựu kết quả thiểu 
dục v.v... tăng trưởng hạnh chân chánh và đáng noi 
gương. 

“Tu sĩ mặc phấn tảo 
Tiêu diệt ma, ma quân 
Xinh đẹp như đức vua 
Dũng sĩ khoác chiến bào 
Hiên ngang giữa chiến trận 
Thiên nhơn sư từ bỏ 
Y kãsi tuyệt đẹp 
Mặc vào y phấn tảo 
Ai không mặc y ấy 
Do đó, vị Bhikkhu 
Nhớ đến nguyện vọng mình 
Hoan hỷ y phấn tảo 
Hỗ trợ hành tinh tấn”. 

Đây là trước nhất giải thích phương pháp thọ trì, xếp 
loại, đứt đoạn và quả báo chi của người mặc y phấn tảo. 

2) Phương pháp thọ trì chi của người mặc tam y . 

Tiếp theo đây là chi của người mặc tam y mà hành giả 
thọ trì bằng một lời nào trong hai lời này : 

- Catutthacĩvaram paịikkhipãmi: tôi xin ngăn y thứ tư. 

- Tecĩvarikangarn samãdiyãmi: tôi xin thọ trì chi của vị 

bhikkhu mặc tam y. 

Bhikkhu mặc tam y ấy, sau khi được vải may y không 
thể làm được vì không an vui, không tìm kiếm được vật 
dụng như kim v.v... khi nào không đầy đủ nên gìn giữ 
đến khi ấy, không có tội vì gìn giữ vật dụng; nhưng 


Tãng chi hộ kinh, Bốn chi, 11-34. 





_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


163 


không nên gìn giữ từ khi đã được nhuộm, vị ây gọi là kẻ 
trộm trừ chi, đây là phương pháp thọ trì chi của người 
mặc tam y. 

Nhưng về xếp loại chi của ngưòd mặc tam y này cũng 
có ba bậc, trong ba bậc ấy: 

- Người thọ trì bậc thượng khi nhuộm y, nên nhuộm y 
nội hay y thượng trước, lấy y ấy mặc vào rồi nhuộm y 
khác, vị ấy nên mặc y đã được nhuộm xong, rồi 
nhuộm y Tăng-già-lê; nhưng không nên mặc y Tăng- 
già-lê, phương pháp này là thói quen trong trú xứ gần 
làng mạc đối với vị bhikkhu mặc tam y ấy. Vị bhikkhu 
thường sống trong rừng, gom lại giặt rồi nhuộm một 
lần hai y cũng nên, nhưng phải ngồi trong chỗ gần, 
như vậy khi vừa thấy ai đi vào có thể kéo y ca-sa trùm 
được. 

- Đối với người thọ trì bậc trung, mặc hay đắp y ca-sa 
để sử dụng nhuộm y trong phòng nhuộm y, rồi làm 
việc nhuộm y cũng nên. 

- Người thọ trì bậc hạ, mặc hay đắp y của các vị 
bhikkhu bạn làm việc nhuộm y cũng nên, vải trải 
giường trong nơi ấy cũng thích hợp cho vị bhikkhu 
này, nhưng vị ấy không nên gìn giữ y của các vị 
bhikkhu bạn, không nên thọ dụng trở lại. 

Vải ca-sa đắp một bên vai (y hăng sắc) là vải thứ tư 
được thêm vào sử dụng đối vói vị bhikkhu mặc tam y, 
nhưng vải ấy phải rộng khoảng một gang tay, dài ba hắc 
tay mói sử dụng được. 

Trừ chi ấy bị đứt đoạn khi vị ấy vui thích hơn cả ba y 
này, đây là đứt đoạn trừ chi này. 

Quả báo này là vị bhikkhu mặc tam y tri túc với tấm 
y vừa đủ che thân, do đức tánh tri túc thọ trì tam y, vị ấy 



164 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


đi được nhẹ nhàng như loài chim, ngưòd ít bận việc, tránh 
xa cất giữ y, thực hành hoạt bát, dứt bỏ đa tham trong y 
dư, thi hành đúng trong vật hợp Pháp Luật, thực hành 
khổ hạnh, thành tựu kết quả thiểu dục v.v... và vị ấy đạt 
được các ân đức đã đề cập như vậy. 

“Hành giả thiện trí thức 
Diệt trừ tham y dư 
Tránh xa sự cất giữ 
Người thọ trì tam y 
Nem hưong vị an lạc 
Phát sanh từ tri túc 
Do đó, thiện nam tử 
Muốn du hành thuận lợi 
Như hành giả cao quí 
Mặc đặc biệt tam y 
Du hành như loài chim 
Có đôi cánh để bay 
Nên hoan hỷ tam y 
Được xác định rõ ràng”. 

Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người mặc tam y. 

3) Phương pháp tho trì chi của người tho dưng dồ ăn khất 

thưc. 

Chi của người chỉ thọ dụng đồ ăn khất thực được thọ 
trì bằng một lời nào trong hai lòi này : 

- Atirekalãbham paịikkhipãmi: tôi xin ngăn dư lợi lộc. 

- Pindapãtỉkangam samãdiyãmi: tôi xin thọ trì chi của 

vị bhikkhu chỉ thọ dụng đồ ăn khất thực. 

Vị bhikkhu thọ dụng đồ ăn khất thực không nên hoan 
hỷ mười bốn loại vật thực này : 





_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


165 


- Sanghabhattam: vật thực cúng dường đên chư Tăng 
(trai Tăng). 

- Uddesabhattam: vật thực được chỉ định. 

- Nimantanabhattam: vật thực được biệt thỉnh. 

• • • • • 

- Salãkabhattam: vật thực được phân phát bằng cách 
bắt thăm. 

- Pakkhikabhattam: vật thực cúng dường nửa tháng 
một lần. 

- Uposathikabhattam: vật thực cúng dường trong ngày 
lễ Bố-tát. 

- Pãtipatikabhattam: vật thực cúng dường ngày thứ 
nhất mỗi nửa tháng âm lịch. 

- Ẫgantukabhattam: vật thực cúng dường đến khách 
Tang 

- Gamikabhattam: vật thực dâng cúng đến người lữ 
hành. 

- Gilãnabhattam: vật thực cho bệnh nhân. 

• • • • 

- Gilãnupaịthanabhattarn: vật thực cho người nuôi 
bệnh. 

- Vihãrabhattam: vật thực cúng dường đến tịnh xá. 

- Dhurabhattam: vật thực bố thí thường thường.^® 

- Vãrabhattam: vật thực cúng dường lúc thuận tiện. 

Nếu thí chủ không nói bằng cách: “Xin ngài hãy nhận 
trai Tăng”, nhưng chỉ nói: “Xin Tăng chúng hãy nhận 
thọ thực trong nhà chúng tôi, quí ngài cũng hãy nhận vật 
thực”, những vị ấy được bố thí nên hoan hỷ các vật thực 
ấy. Vật thực phân phát bằng cách bắt thăm không có tài 
vật được từ chư Tăng, hay vật thực mà thí chủ chuẩn bị 
cúng dường trong tinh xá nên thọ dụng. Đây là phương 


Bản đinh chánh Phật lịch 2.482 là Dhurabhattam, đáng lẽ Dhuvabhattam - vật 
thực bô thí thường xuyên là thích hợp hơn. 




166 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


pháp thọ trì chi của người chỉ thọ dụng đồ ăn khất thực 

r 

Á 

ây. 

Nhưng vì xếp loại, chi của ngưòd chỉ thọ dụng đồ ăn 
khất thực này có ba bậc, trong ba bậc ấy, 

- Người thọ trì bậc thượng nhận vật thực mà thí chủ 
mang đến trước mặt hay sau lưng, khi đứng tại cửa 
nhà người khác cũng cho thí chủ nhận bát, trong khi 
trở về cũng thọ nhận vật thực thí chủ mang đến cúng 
dường, nhưng khi ngồi rồi, không thọ nhận vật thực 
suốt ngày ấy. 

- Người thọ trì bậc trung khi ngồi cũng còn thọ lãnh 
ngày đó, nhưng không thọ nhận để dành ngày mai. 

- Người thọ trì bậc hạ thọ nhận vật thực trong ngày mai 
và ngày kế sau đó nữa. 

Cả hai hạng người ấy không đạt được lạc trú theo ý 
mình nhưng người thọ trì bậc thượng đạt được. 

Được nghe rằng: Trong một làng nọ có thuyết về 
Thánh tông, vị bhikkhu thọ trì bậc thượng nói với hai vị 
khác: 

- Này chư hiền giả, chúng ta hãy đi đến thính Pháp. 
Trong hai vị ấy, một vị nói: 

- Bạch Ngài, tôi đã nhận lòd một ngưòd biệt thỉnh nên 
ngồi chờ đợi. 

Còn vị khác nói: 

- Bạch Ngài, phần tôi cũng đã nhận vật thực của một 
người để thọ thực ngày mai. 

Cả hai vị ấy đã bị đứt đoạn trong trường họp như vậy, 
vị bhikkhu thọ trì bậc thượng, sau khi đi tuần tự khất thực 
từ sáng tinh sương được thọ hưởng hương vị chánh Pháp. 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


167 


Trừ chi của ba bậc bhikkhu này bị đứt đoạn khi tự 
hoan hỷ lợi lộc phát sanh, như trai Tăng v.v..., đây là đứt 
đoạn trừ chi này. 

Quả báo này do có PãỊi: “Bậc xuất gia phải nương nhờ 
vật thực xin được với đôi chân^^”, người thực hành đúng 
pháp y chỉ, an trú trong Thánh tông thứ nhì, không bận 
rộn người khác, có vật dụng mà đức Thế Tôn tán thán: 
“Các vật thực ấy ít giá trị, dễ tìm được và vô tội*°”, chế 
ngự lười biếng, dưỡng mạng thanh tịnh, hành theo tiến 
hóa của bậc hữu học, nuôi mạng không nương nhờ kẻ 
khác, thi hành tế độ ngưòd khác, diệt trừ ngã mạn, giảm 
nhẹ tham vị dục, không bị phạm tội và điều học vật thực 
một nhóm (ganabhojana), vì điều học thọ thực thí chủ 
thỉnh sau người khác (paramparabho-jana) và vì điều 
học đi đến thăm viếng gia đình (cãrittaf\ tiến hành 
thuận theo các ân đức như thiểu dục v.v..., thực hành 
chơn chánh tốt đẹp, tế độ đoàn hậu tấn. 

“Người, tri túc vật thực 
Hành khất bằng đôi chân 
Sống không bận người khác 
Diệt trừ tham vật thực 
Tu sĩ không dích mắc 
Du hành khắp bốn phương 
Chế ngự được lười biếng 
Mạng sống người thanh tịnh 
Vì thế bậc thiện tuệ 


Tạng Luật, 4-106. 

Tăng chi hộ kinh, Bổn chi, 21-34. 

Ganabhojana và paramparabhojana là điều học thứ hai và thứ ba của phấm 
bhojanavagga, nên xem trong Vinaỵamukha quyên 1 trang 28;cãritta là điều học 
thứ sáu của phấm Acelakavagga, cũng nên xem trong Vinayamukha quyến 1 
trang 38. 




Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 68 


Không khinh thường khât thực”. 

Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 

đoạn và quả báo chi của người chỉ thọ dụng đồ ăn khất 

thực. 

• 

4) Phương pháp tho trì chi của người đi tuần tư khất thưc 

Chi của người tuần tự đi khất thực được thọ trì bằng 
một lòi nào trong hai lòd này: 

- Loluppacãram patikkhipãmi: tôi xin ngăn hành tham 
dục. 

- Sapadãnacãrikangam samãdỉyãmỉ: tôi xin thọ trì chi 
của vị bhikkhu đi tuần tự khất thực. 

Đối vód vị bhikkhu đi tuần tự khất thực ấy, sau khi 
đứng tại cổng làng, nên suy xét có nguy hiểm hay không: 
trong đường hẻm, hay làng nào có nguy hiểm, phải bỏ 
nơi ấy đi sang nơi khác, vị ấy không được vật gì tại cửa 
nhà trong đường hẻm, hay trong làng nào, sau khi chú 
nguyện: “Không phải làng” và đi sang nơi khác, nơi nào 
không được vật gì, không nên bỏ nơi đó đi. Vị bhikkhu 
này phải đi từ buổi sáng sớm như vậy có thể bỏ nơi 
không an vui đi đến chỗ khác, nếu thí chủ bố thí cúng 
dường trong tịnh xá của vị bhikkhu ấy, hay đến nhận bát 
giữa đường cúng dường đồ ăn khất thực cũng nên thọ 
lãnh. 

Đối với vị bhikkhu ấy, dù đang đi đường không nên 
đi qua khỏi làng vào thời đi khất thực, vị ấy không được 
vật thực trong làng đó, hay được chút ít cũng phải đi tuần 
tự theo làng, đây là phương pháp thọ trì chi của người đi 
tuần tự khất thực. 

Nhưng về xếp loại chi của người đi tuần tự khất thực 
này cũng có ba bậc, trong ba bậc ấy, 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


169 


- Người thọ trì bậc thượng không thọ nhận vật thực 
mang đến từ phía trước hay vật thực mang đến từ phía 
sau; hay mang đến cúng dường khi trở về, nhưng vị 
ấy treo bát tại cửa nhà ngưòd khác. Thật vậy, đối vói 
trừ chi này không có ai bằng Trưởng lão Đại Kassapa 
(Mahãkassapa Thera), dù ngài ngăn bát vẫn còn xuất 
hiện (người đặt bát). 

- Người thọ trì bậc trung thọ lãnh vật thực mà họ mang 
đến phía trước hay phía sau, hoặc trong khi trở về và 
treo bát tại cửa nhà người khác, nhưng vị ấy không 
ngồi chờ đọd vật thực; người thọ trì bậc trung ấy như 
vị bhikkhu thọ dụng đồ ăn khất thực bậc thượng trong 
trường hợp này. 

- Người thọ trì bậc hạ vẫn ngồi chờ đợi ngày ấy. 

Trừ chi của ba bậc bhikkhu khất thực này bị đứt đoạn 
trong khi phát sanh hành tham dục, đây là đứt đoạn trừ 
chi này. 

Quả báo này là ngưòd luôn luôn tân khách trong các 
gia đình, người như mặt trăng diệt trừ bỏn xẻn gia tộc, tế 
độ đồng đẳng, không tội lỗi thường lui đến gia đình, 
không hoan hỷ, không mong muốn vật thực mà họ mang 
đến biệt đãi, thực hành thuận vód các ân đức như thiểu 
dục V.V.... 

“Bhil^u Pháp Luật này 
Đi tuần tự khất thực 
Người ví như mặt trăng 
Tân khách luôn gia tộc 
Không bỏn xẻn gia dinh 
Người tế độ đồng đẳng 
Với tất cả chúng sanh 
Người thoát khỏi tội lỗi 



170 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Thường lai vãng gia đình 

Vì thế bậc hiền trí 

• 

Dứt bỏ hành tham dục 
Người có mắt nhìn xuống 
Thấy khoảng một bắc tay 
Neu tự muốn dư hóa 
Như ý trên mặt đất 
Nên hành khất tuần tự”. 

Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người tuần tự đi khất thực. 


5) Phưong pháp thọ trì chi của người chỉ thọ thục một chỏ 

ngồi 

Chi của người thọ thực một chỗ ngồi được thọ trì bằng 
một lòd nào trong hai lòd này: 

- Nãnãsanabhojanam patikkhipãmi: tôi xin ngăn thọ 
thực trong chỗ ngồi khác nhau. 

- Ekãsanikangam samãdỉyãmi: tôi xin thọ trì chi của vị 
bhikkhu thọ thực một chỗ ngồi. 

Đối vód vị bhikkhu thọ thực một chỗ ngồi ấy, khi đang 
ngồi trong trai đường, không ngồi nơi sàng tọa của vị 
trưởng lão, nên xác định chỗ ngồi thích hợp, chỗ ngồi 
này sẽ đến chỗ ta, rồi ngồi; nếu vị ấy thọ thực chưa xong, 
đại trưởng lão hay thầy tế độ đi đến, nên đứng dậy thực 
hành bổn phận, nhưng trưởng lão Tiểu Vô úy duy trì 
Tam tạng (TipitakacũỊãbhayatthera) nói: Nên gìn giữ 
chỗ ngồi hay thọ thực? Bỏd vì vị bhikkhu này thọ thực 
chưa xong, do đó, hãy thực hành bổn phận, không nên 
thọ thực nữa, đây là phương pháp thọ trì chi của người 
thọ thực một chỗ ngồi. 





_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


171 


Nhưng về xếp loại, chi của ngưòd thọ thực một chỗ 
ngồi này cũng có ba bậc, trong ba bậc ấy: 

- Người thọ trì bậc thượng, hạ tay xuống trong vật 
thực nào dù ít hay nhiều không được thọ lãnh vật thực 
khác; nếu có người nói: “Trưởng lão không có gì thọ 
thực, rồi mang sữa chua v.v..., đến cúng dường, nên thọ 
nhận để dành như thuốc trị bệnh, nhưng không nên để 
dành như vật thực. 

- Người thọ trì bậc trung được thọ lãnh vật thực khác 
cho đến lúc vật thực trong bát chưa hết. 

- Người thọ trì bậc trung này gọi là thọ trì vật thực có 
hạn định, người thọ trì bậc hạ được thọ thực cho đến khi 
vị ấy chưa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, người thọ trì bậc 
hạ này gọi là có nước hạn định, vì được thọ thực cho đến 
khi không thọ lãnh nước rửa bát; hay gọi là người có chỗ 
ngồi hạn định, vì khi nào vị ấy chưa đứng dậy khi ấy còn 
được thọ thực. 

Trừ chi của ba bậc bhikkhu này bị đứt đoạn trong sát- 
na mà mình thọ dụng vật thực tại chỗ ngồi khác nhau, 
đây là đứt đoạn trừ chi này. 

Quả báo này là thiểu bệnh, ít phiền toái, đi đứng nhẹ 
nhàng, mạnh khỏe, lạc trú, không phạm tội lỗi vì vật thực 
buổi ăn, diệt trừ tham đắm vị dục, thực hành theo các ân 
đức như thiểu dục V.V.... 

“Bệnh hoạn duyên vật thực 
Không áp bức tu sĩ 
Vui ăn một chỗ ngồi 
Không tham ái vị dục 
Không tiêu hoại tự nghiệp 
Tu sĩ y thanh tịnh 



172 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Vui ăn một chỗ ngồi 
Là nguyên nhân lạc trú 
Bhikkhu năng thực hành 
Hoan hỷ khổ hạnh tịnh 
Hãy phát sanh nhu vậy”. 

Đây là giải thích phuơng pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của nguời thọ thực một chỗ ngồi. 


6) Phuơng pháp thọ trì chi của nguời chỉ thọ thực trong bát 
Chi của nguời thọ thực trong bát đuợc thọ trì bằng một 
lời nào trong hai lòd này: 

- Dutiyabhãjanam patikhipãmi: tôi xin ngăn bát thứ 
nhì. 

- Pattapinậikangarn samãdiyãmi: tôi xin thọ trì chi của 
vị bhikkhu thọ thực trong bát. 

Đối với vị bhikkhu thọ thực trong bát ấy, khi đã đuợc 
đồ gia vị do thí chủ đặt bát cúng duờng riêng vói cháo, 
nên dùng đồ gia vị truớc hay uống cháo; nếu bỏ vào bát 
các đồ gia vị nhu cá hôi v.v..., cháo đó trở thành vật đáng 
gớm, hành giả ấy nên thọ dụng khi đã tạo thành vật 
không đáng gớm, do đó, lòi này đuợc nói đây với ý nghĩa 
đồ gia vị vậy. Vật nào nhu: mật ong, đuờng phèn v.v... 
là vật không đáng gớm, nên bỏ vật ấy vào, nhung khi thọ 
lãnh, nên thọ lãnh vừa đủ sử dụng. Rau sống và củ khoai 
nên nhận thọ dùng bằng tay, nếu không thực hành nhu 
thế, nên bỏ trong bình bát; bởi vì nguời đã ngăn bát thứ 
nhì, không nên thọ dụng bát khác, dù là lá cây, đây là 
phuơng pháp thọ trì chi của nguời chỉ thọ thực trong bát. 

Nhung về xếp loại chi của nguời chỉ thọ thực trong 
bát này, cũng có ba bậc, trong ba bậc ấy, 





_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


173 


- Người thọ trì bậc thượng, không nên quăng bỏ xác, 
trừ khi thọ dụng mía, ngay cả vắt cơm, cá, thịt và bánh 
ngọt, không nên bóp nát ra thọ dụng. 

- Người thọ trì bậc trung, nên lấy tay bóp nát ra thọ 
dụng, người thọ trì bậc trung này, gọi là hành giả bàn tay 
(hatthayogĩ). 

- Người thọ trì bậc hạ gọi là hành giả bình bát 
(pattayogĩ), vật thực nào hành giả bậc ấy có thể đặt vào 
bình bát, vị ấy nên bóp nát tất cả vật thực ấy bằng bàn 
tay, hay hàm răng rồi thọ thực. 

Trừ chi của ba bậc bhikkhu này bị đứt đoạn trong sát- 
na vị ấy hoan hỷ vật dụng thứ nhì, đây là đứt đoạn trừ 
chi này. 

Quả báo này là diệt trừ tham đắm các vị dục khác 
nhau, dứt bỏ đa tham, thọ dụng vật thực biết tiết độ, 
không bận tâm gìn giữ bình bát v.v,... thọ dụng không bị 
phóng dật, thực hành thuận với các ân đức như thiểu dục 

V.V.... 

“Tu sĩ không bận tâm 
Nhiều bình bát sai khác 
Người có mắt nhìn xuống 
Như đào tận gốc rễ 
Tham đắm trong vị dục 
Phận sự trì chân chánh 
Như tri túc xác thân 
Người tâm ý thanh thoát 
Nên thọ thực trong bát 
Bhikkhu nào trì hạnh 
Thọ thực trong một bát”. 



174 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Đây là lời giải thích phương pháp thọ trì, xêp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người thọ thực trong bát. 


7) Phương pháp thọ trì của ngưòd không nhận vật thực cứng 
dường sau bữa ăn. 

Chi của người không nhận vật thực cúng dường sau 
bữa ăn được thọ trì bằng một lời nào trong hai lời này: 

- Atirittabhojanam patikkhipãmi: tôi xin ngăn vật thực 
dư. 

- Khalupacchãbhattikangam samãdiyãmi: tôi xin thọ 
trì chi của vị bhikkhu không nhận vật thực cúng 
dường sau bữa ăn. 

Đối với vị bhikkhu không nhận vật thực cúng dường 
sau bữa ăn ấy, khi ngăn bữa ăn không nên thọ dụng vật 
thực, hành đúng luật. Đây là phương pháp thọ trì chi của 
người không nhận vật thực cúng dường sau bữa ăn. 

Nhưng về xếp loại chi của người không nhận vật thực 
cúng dường sau bữa ăn này cũng có ba bậc, trong ba bậc 

r 

Á 

ây, 

- Người thọ trì bậc thượng, khi nào không ngăn vắt 
cơm đầu tiên, vị ấy đang thọ dụng vắt cơm thứ nhất, ngăn 
vắt cơm khác, vì vị ấy đã ngăn như vậy; sau khi thọ dụng 
vắt cơm thứ nhất xong, không nên thọ dụng vắt cơm thứ 
nhì. 

- Người thọ trì bậc trung, vật thực nào đã thọ lãnh 
trước khi ngăn, vẫn thọ dụng được vật thực ấy. 

- Người thọ trì bậc hạ, thọ thực cho đến khi chưa đứng 
dậy ròi khỏi chỗ ngồi. 






_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


175 


Trừ chi của ba bậc bhikkhu này bị đứt đoạn trong khi 
đã ngăn bữa ăn còn thọ dụng lại vật thực, hành đúng luật, 
đây là đứt đoạn trừ chi này. 

Quả báo này là tránh xa phạm tội vật thực quá hạn, 
không bị đầy bao tử, không gìn giữ tài vật 
ịnirãmisasannidhitã),^^ không phạm tội tìm kiếm vật 
thực nữa, thực hành thuận vód các ân đức nhu thiểu dục 
v.v_ 

“Hành giả không thọ nhận 
Vật thực sau bữa ăn 
Hiền trí không khó tìm 
Không tạo thâu tài vật 
Dứt bỏ đầy bao tử 
Do đó, thiện nam tử 
Muốn diệt trừ tội lỗi 
Nên thọ trì chi này 
Đuợc Thiện thệ tán thán 
Thành tựu các ân đức 
Nhu đồng sanh thiểu dục”. 

Đây là giải thích phuong pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của nguời không nhận vật thực cúng 
duờng sau bữa ăn. 

8) Phuong pháp tho trì chi của nguời sống trong rừng . 

Chi của nguòd sống trong rừng đuợc thọ trì bằng một 
lời nào trong hai lòd này: 

- Gãmantasenãsanam paịikkhipãmi: tôi xin ngăn trú xứ 
gần làng. 

- Ẵrannikangarn samãdiyãmi: tôi xin thọ trì chi của vị 
bhikkhu sống trong rừng. 


Ke từ khi đã ngăn trở đi không có gìn giữ vật thực khác. 





176 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Đôi với vị bhikkhu sông trong rừng ây, phải bỏ trú xứ 
gần làng khi vầng hồng ló dạng trong rừng. Lời nói làng 
và gần làng ấy (khoảng năm trăm cây cung), gọi là trú 
xứ gần làng. Làng là chỗ cư ngụ nào có một thảo am, hay 
có nhiều thảo am, được rào chung quanh, hay không 
được rào chung quanh; có người, hay không có ngưòd; 
hoặc chỉ có đoàn thương buôn cư ngụ hơn bốn tháng trở 
đi; nếu làng được rào chung quanh như thành 
Anurãdhapura có hai cột cổng, vị trí rơi xuống của hòn 
đất mà người sức mạnh bậc trung đứng bên trong cột 
cổng ném đi, gọi là cận làng. Các vị luật sư nói: Tầm xa 
của sự ném hòn đất ấy là khoảng bên trong vị trí rơi 
xuống của hòn đất được người sức mạnh bậc trung ném 
đi, như các thanh niên biểu diễn sức mạnh của mình, sau 
khi duỗi cánh tay ra ném hòn đất, nhưng các vị bhikkhu 
thông suốt Khế kinh nói: Bên trong vị trí rơi xuống của 
hòn đất mà người ném đi định chống lại con quạ, gọi là 
gần làng. Đối với làng không được rào chung quanh, 
người thiếu nữ đứng tại cửa nhà cuối làng rải nước bằng 
cái bát, chỗ rơi xuống của nước ấy gọi là ranh nhà, từ 
ranh nhà đó trở đi khảng một hòn đất rơi xuống theo 
phương pháp đã trình bày, gọi là làng, khoảng cách hòn 
đất thứ hai rơi xuống gọi là gần làng. 

Nhưng theo pháp môn luật nói: “Ngoại trừ làng và gần 
làng, tất cả ngoài ra đó gọi là rừng^^”, theo Pháp môn Vô 
tỷ pháp nói: “Ke từ cổng làng đi ra bên ngoài tất cả là 
rừng^"^”, theo pháp môn của vị thông suốt Khế kinh chỉ 
rõ tính chất này: “Trú xứ gọi là rừng là trú xứ cách trú 


Tạng Luật, bộ Đại Phân tích, 1-85. 
Tạng Vô tỷ pháp, bộ Phân tích, 35-338. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


177 


xứ cuối cùng khoảng năm trăm cây cung^^”. Tính chất ấy 
đối với làng nào được rào chung quanh, nên đo nhất định 
lấy kể từ cột cổng do các vị cung sư bắn lên; đối với làng 
không được rào chung quanh nên đo nhất định lấy kể từ 
hoàn đất thứ nhất rơi xuống cho đến hàng rào tịnh xá; 
nếu tịnh xá không được rào chung quanh, trú xứ nào 
trước nhất cả như hỏa đường, giảng đường, cây bồ đề, 
bảo tháp, nếu cách xa trú xứ, nên đo sau khi phân ranh 
chỗ trước tiên ấy, trong các chú giải, luật giải thích nhu 
vậy. 

Nhưng trong chú giải Trung bộ kinh nói: sau khi vạch 
ranh giới tịnh xá cũng như ranh gần làng và phải đo 
khoảng giữa hai hòn đất rơi xuống. Điều ấy để xác định 
kích thước rừng này, nếu gần làng, vị bhikkhu trong tịnh 
xá nghe tiếng người, nhưng không thể đi đến vì núi, sông 
ở giữa V.V.... Con đường nào là con đường đi thường 
xuyên đối vód làng ấy, nếu phải đi bằng tàu bè, nên lấy 
cách xa khoảng năm trăm cây cung theo con đường ấy, 
vị bhikkhu nào trú tại mỗi con đường từ nơi đó để cho 
hoàn thành chi của vị sống gần làng, vị bhikkhu này gọi 
là trộm trừ chi; nếu đại trưởng lão hay thầy tế độ của vị 
bhikkhu sống trong rừng ấy bị bệnh, vị bhikkhu sống 
trong rừng ấy trị bệnh cho thầy không được thuận lợi, 
nên dẫn bệnh nhân đến nơi trú xứ gần làng để chăm sóc, 
nhưng vị ấy phải đi ra khỏi trú xứ gần làng từ sáng sớm 
khi vầng hồng ló dạng cho thích họp trừ chi này. Neu khi 
vầng hồng ló dạng, bệnh trạng của đại trưởng lão v.v... 
gia tăng trầm trọng, cần phải thực hành phận sự vói các 
vị ấy, không nên là người trong sạch trừ chi này, đây là 
phương pháp thọ trì chi của người sống trong rừng. 


Tạng Luật, bộ Đại Phân tích, 2-146. 




Ỉ78 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Nhưng vê xêp loại chi của người sông trong rừng này 
cũng có ba bậc, trong ba bậc ấy: 

- Người thọ trì bậc thượng phải vào rừng mọi thời khi 
vầng hồng ló dạng. 

- Người thọ trì bậc trung được sống trong trú xứ gần 
làng suốt bốn tháng mùa mưa. 

- Người thọ trì bậc hạ được sống trong trú xứ gần làng 
bốn tháng mùa lạnh nữa. 

Đối với ba bậc bhikkhu này đi đến rừng theo thòi gian 
ấn định đang thính Pháp trong trú xứ gần làng, dù vầng 
hồng vừa ló dạng, trừ chi cũng bị đứt đoạn. Khi thính 
Pháp xong đi trở về, vầng hồng ló dạng giữa đường cũng 
không đứt đoạn trừ chi, nhưng nếu vị pháp sư đã đứng 
dậy khỏi pháp tọa, những vị bhikkhu thọ trì chi này nằm 
xuống do suy nghĩ: “Chúng ta sẽ nằm một chốc lát”, rồi 
nằm ngủ đến khi vầng hồng ló dạng, trừ chi bị đứt đoạn, 
hay khi vầng hồng ló dạng, các vị ấy vẫn sống trong trú 
xứ gần theo sự vui thích của mình, trừ chi cũng bị đứt 
đoạn, đây là đứt đoạn trừ chi này. 

Quả báo này là vị bhikkhu sống trong rừng vẫn tác ý 
lâm tưởng (arannasannam), đạt được thiền định mà mình 
chưa đạt được, duy trì thiền định đã đạt được, chí đến 
bậc Đạo sư cũng hoan hỷ vị ấy: “Do đó, này Nãgita, Như 
Lai hoan hỷ vị bhikkhu sống trong rừng ấy®®”, các cảnh 
sắc không thích hợp v.v... không làm động tâm vị 
bhikkhu sống nơi trú xứ xa vắng ấy, không sợ hãi, dứt 
bỏ tham sống, nếu được hương vị hạnh phúc độc cư viễn 
ly, tư cách vị bhikkhu thọ trì chi của người mặc y phấn 
tảo cũng thuận lợi vói vị bhikkhu sống trong rừng này: 

“Độc cư không tụ hội 


Tăng chi hộ kinh, Tám chi, 23-356. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


179 


Vui trú xứ xa văng 
Tâm ý bậc Cứu Thê 
Hoan hỷ sống trong rừng 
Độc cư trú xứ rừng 
Tu sĩ được an lạc 
Hưởng hương vị hạnh phúc 
Dù chư Thiên, Đế Thích 
Cũng không được thọ hưởng 
Vị ấy mặc phấn tảo 
Như một vị dũng sĩ 
Khoát chiến bào hiên ngang 
Giữa chiến trận rừng vắng 
Dư trừ chi vũ khí 
Không bao lâu có thể 
Thắng Ma vương, quân ma 
Do đó, bậc thiện trí 
Hãy vui sống trong rừng”. 

Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn giải thích và quả báo chi của người sống trong rừng. 

9) Phương pháp thọ trì chi của người sống dưới cội cây . 

Chi của người sống dưới cội cây được thọ trì bằng một 
lời nào trong hai lòd này: 

- Channam patikkhipãmi: tôi xin ngăn chỗ ở che lợp. 

- Rukkhamũlikangarn samãdiyãmi: tôi xin thọ trì chi 

của vị bhikkhu sống dưới cội cây. 

Đối vód vị bhikkhu sống dưới cội cây ấy, phải bỏ 
những cội cây này: cây giữa biên giới, cây đền tháp,®^ 
cây có mủ, cây có trái, cây có hoa, cây dơi sống, cây có 


Cetiyarukkharn - cây đền tháp là cây mà quần chứng biết có chư thiên ngự 

•7 / 

thường tô chức cúng tê. 





Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 80 


hang bọng, cây đứng giữa tịnh xá, nên lấy cây đứng cuối 
ranh tinh xá, đây là phương pháp thọ trì chi của người 
sống dưới cội cây. 

Nhưng về xếp loại chi của người sống dưới cội cây 
này cũng có ba bậc, trong ba bậc ấy: 

- Người thọ trì bậc thượng không được nhờ người 
khác dành lấy cội cây theo ý thích, nên cư ngụ khi đã lấy 
chân quét lá cây rụng. 

- Người thọ trì bậc trung được nhờ người đến tại nơi 

r 

Á 

ây. 

- Người bậc hạ nên cư trú sau khi gọi người giúp việc 
trong chùa hay Sadi dọn dẹp sạch sẽ, quét đổ cát cho 
bằng phang, rào hàng rào chung quanh cột cửa, nhưng 
vào các ngày lễ, vị bhikkhu sống dưới cội cây không nên 
ngồi tại cội cây ấy, nên ngồi trong nơi che lọp khác. 

Trừ chi của ba bậc bhikkhu này bị đứt đoạn khi nào 
sống trong chỗ che lọp, các vị giáo thọ sư Tăng chi bộ 
kinh tuyên bố: Trừ chi này cũng bị đứt đoạn ngay khi vị 
ấy đã biết vầng hồng ló dạng mà cư ngụ trong nơi che 
lợp, đây là đứt đoạn trừ chi này. 

Quả báo này do có PãỊi: “Bậc xuất gia phải nương nhờ 
trú xứ cội cây^^”, vị bhikkhu sống dưới cội cây là người 
thực hành đúng pháp y chỉ, có vật dụng mà đức Thế Tôn 
tán thán: “Các vật dụng ấy ít giá trị, dễ tìm được và vô 
tội*^”, khiến cho phát sanh vô thường tưởng do luôn luôn 
thấy lá cây biến đổi, không bỏn xẻn trú xứ, không quyến 


Tạng Luật, bộ Đại phẩm, 4-106. 
Tăng chi hộ kinh, Bốn chi, 21-34. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


181 


luyên công việc, cộng trú vói chư Thiên, thực hành thuận 
với các ân đức như thiểu dục v.v... 

“Nương nhờ nơi cư ngụ 
Mà đức Phật cao thượng 
Tán dương và khen ngợi 
Trú xứ đúng cư ngụ 
Của hành giả viễn ly 
Nơi đâu bằng cội cây 
Được chư Thiên hộ trì 
Không hỏn xẻn trú xứ 
Vì hiền nhơn cư trú 
Dưới gốc cây viễn ly 
Người phận sự tinh tấn 
Chứng kiến các lá non 
Đỏ sậm cùng màu xanh 
Vàng úa rơi rụng xuống 
Diệt trừ được thường tưởng 
Do đó, thiện trí thức 
Không khinh gốc cây vắng 
Thừa tự của đức Phật 
Trú xứ của tu sĩ 
Hoan hỷ sự tu tiến”. 

Đây là sự giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người sống dưód cội cây. 

10) Phương pháp thơ trì chi của người sống ngoài trời . 

Chi của ngưòd sống ngoài trời được thọ trì bằng một 
lời nói nào trong hai lời này: 

- Channanca rukkhamũlanca patikkhipãmi: tôi xin 
ngăn nơi che lợp và cội cây. 

- Abbhokãsikangam samãdỉyãmi: tôi xin thọ trì chi của 
vị bhikkhu sống ngoài trời. 




182 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Đôi với vị bhikkhu sông ngoài tròi ây, nên đi vào 
phòng Bố-tát để nghe Pháp hay hành lễ phát lồ, nếu vị 
ấy đi vào mà trời mưa không cần phải ra ngay, chỉ nên 
đi ra sau khi mưa đã dứt hẳn. Vị bhikkhu sống ngoài tròi 
ấy trong trường họp đi vào trai đường hay hỏa đường 
hành phận sự, hoặc thỉnh các vị bhikkhu trưởng lão thọ 
thực, dạy PãỊi, hay học PãỊi, hay giường ghế v.v... mà họ 
đặt sát bên ngoài nên lấy vào nơi che lọp; nếu vị ấy đang 
đi có mang vật dụng của bậc trưởng thượng, giữa đường 
trời mưa, nên đi vào đứng trong giảng đường; nếu vị ấy 
không cầm vật gì, không nên khẩn cấp đi vào do chủ tâm: 
“Ta sẽ sống trong giảng đường” ; nhưng nếu vị ấy đang 
đi đường một cách bình thường, nên trú lại cho đến khi 
mưa đã tạnh, rồi tiếp tục đi, đây là phương pháp thọ trì 
chi của người sống ngoài trời. 

Nhưng về xếp loại chi của người sống ngoài trời này 
cũng có ba bậc, trong ba bậc ấy: 

- Người thọ trì bậc thượng không nên cư ngụ nương vào 
cội cây, núi non hay ngôi nhà, chỉ nên sống với căn 
lều kiến tạo bằng y giữa khoảng trống. 

- Người thọ trì bậc trung được nương vào cội cây, núi 
non và ngôi nhà, nhưng nên đi vào sống hẳn bên trong. 

- Người thọ trì bậc hạ nên cư ngụ nơi dốc núi mà ranh 
giói không che lợp, túp lều bằng cành cây, bằng loại 
vải bột cứng, căn chòi dựng lên mà người giữ ruộng 
đã bỏ. 

Trừ chi của ba bậc hành giả này bị đứt đoạn trong sát- 
na đi vào cư ngụ nơi che lọp và gốc cây; các vị tụng Tăng 
chi bộ kinh tuyên bố: Trừ chi bị đứt đoạn khi hành giả 
đã biết vầng hồng ló dạng mà còn trú trong nơi che lọp 
và gốc cây, đây là đứt đoạn trừ chi này. 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


183 


Quả báo này là căt đứt quyên luyên trú xứ, diệt trừ hôn 
trầm thụy miên, người đang được tán dương: “Chư 
bhikkhu sống vô gia cư, du hành không quyến luyến như 
đoàn nai^°”, không tụ hội, du hóa tiện lọd khắp cả bốn 
phương vì không bận tâm, không trú xứ, thực hành thuận 
với các ân đức như thiểu dục V.V.... 

“Bhikkhu sống giữa trời 
Không khó được thích hợp 
Với người vô gia cư 

Có trần nhà rực rỡ 

• 

Bằng ngọc các vì sao 
Được chiếu sáng lấp lánh 
Với ánh đèn mặt trăng 
Người tâm như loài nai 
Diệt hôn trầm thụy miên 
Nhờ hoan hỷ tu tiến 
Không lâu hưởng hương vị 
Sống độc cư viễn ly 
Do đó, thiện trí thức 
Hãy vui sống ngoài trời”. 

Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người sống ngoài trời. 

11) Phương pháp tho trì chi của người sống noi nghĩa dĩa . 

Chi của người sống nơi nghĩa địa được thọ trì bằng 
một lòd nào trong hai lòd này: 

- Na susãnam patikkhipãmi: tôi xin ngăn trú xứ không 
phải nghĩa địa. 

- Sosãnikangam samãdiyãmi: tôi xin thọ trì chi của vị 
bhikkhu sống nơi nghĩa địa. 


Tương ưng bộ kinh, thiên Hữu kệ, 15-293. 





184 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


Đôi vód vị bhikkhu sông nơi nghĩa địa ây, không nên 
sống trong làng mà mọi người đang cư ngụ xác định: nơi 
đây là nghĩa địa, bởi vì khi đã không có hỏa táng tử thi, 
nơi đó không gọi là nghĩa địa nữa; từ khi đã được hỏa 
thiêu trở lại, nếu đã bỏ khoảng mười hai năm, cũng như 
nghĩa địa đang hỏa thiêu. Vị bhikkhu sống trong nghĩa 
địa ấy, không nên cho ngưòd kiến tạo đường kinh hành, 
che lều v.v... không nên cho người sắp xếp giường, ghế; 
không nên cho người đặt nước uống, nước xài, thuyết 
pháp, vì trừ chi này rất quan trọng, do đó, để diệt trừ nguy 
hiểm phát sanh nên cho vị trưởng lão Tăng, hay nhân 
viên quản lý của vua biết rõ, nên sống không dể duôi; vị 
ấy khi đi kinh hành nên kinh hành bằng cách liếc mắt 
nhìn vào đất hỏa táng, khi đi đến nghĩa địa, nên đi từ con 
đường lớn đến con đường nhỏ, phải xác định quang cảnh 
vào ban ngày^^ vì khi thực hành như vậy cảnh vật ấy sẽ 
không đáng sợ hãi đối vói vị ấy vào ban đêm. 

Các phi nhơn cũng đi lang thang, rên rĩ, than khóc lúc 
nữa đêm, vị bhikkhu sống trong nghĩa địa không nên giết 
hại một sinh vật nào, vị ấy không nên rời khỏi nghĩa địa, 
dù chỉ một ngày, các vị tụng Tăng chi bộ kinh tuyên bố: 
Vị bhikkhu sống trong nghĩa địa ấy, sau khi cư ngụ nơi 
nghĩa địa hết canh giữa, nên trở về nơi khác vào canh 
cuối. Vị bhikkhu sống nơi nghĩa địa, không nên thọ dụng 
vật thực loại cứng, loại mềm như: bánh mè, bánh đậu, 
cá, thịt, sữa, dầu, mật, mía..., sở thích của các hàng phi 
nhơn, đây là phương pháp thọ trì chi của người sống nơi 
nghĩa địa. 


Là xác định các vị trí khác nhau, các vật khác nhau như gốc cây, ... từ ban 
ngày. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


185 


Nhưng vê xêp loại chi của người sông nơi nghĩa địa 
này cũng có ba bậc, trong ba bậc ấy: 

- Người thọ trì bậc thượng nên sống trong nghĩa địa 
thường có hỏa táng, thường có tử thi và thường có 
tiếng than khóc. 

- Người thọ trì bậc trung nên sống nơi có một trong ba 
chi ấy. 

- Người thọ trì bậc hạ nên cư ngụ nơi nào mà có đặc 
tính như nghĩa địa theo phương pháp đã được trình 
bày. 

Trừ chi của ba bậc hành giả này bị đứt đoạn do cư ngụ 
nơi không phải nghĩa địa, các vị tụng Tăng chi bộ kinh 
tuyên bố: Bị đứt đoạn trong ngày không đi đến nghĩa địa, 
đây là đứt đoạn trừ chi này. 

Quả báo này là đạt được niệm sự chết, người sống 
không dể duôi, đắc được ấn chứng bất mỹ (tử thi), diệt 
trừ dục tham, luôn luôn chứng kiến thực tính của xác 
thân, nhiều động tâm, dứt bỏ kiêu mạn về vô bệnh v.v... 
nhẫn nại với sợ hãi khiếp đảm, bậc đáng tôn kính của các 
hàng phi nhơn, thực hành thuận với các ân đức như thiểu 
dục V.V.... 

“Vì mãnh lực niệm chết 

Tội lôi sông dê duoi 

Không chạm đến hành giả 

Sống nghĩa địa đã ngủ 

Lại nữa khi vị ấy 

Nhìn thấy nhiều tử thi 

Tham theo dục luôn luôn 

• 

Vị đạt nhiều động tâm 
Không đến gần ngã nạn 
Vị tinh cần chân chánh 



Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 86 


Tâm câu sự tịch tịnh 

• • • 

Do đó nên thực hành 
Hạnh sống nơi nghĩa địa 
Vì hướng nhiều ân đức 
Tâm thiên về Níp-bàn”. 

Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người sống nơi nghĩa địa. 

12) Phương pháp tho trì chi của ngưòd bằng lòng bất cứ 

sàng toa nào đươc cúng dường . 

Chi của ngưòd bằng lòng bất cứ sàng tọa nào được 
cúng dường thọ trì bằng một lòi nào trong hai lời này: 

- Sesãsanalolupparn patikkhipãmi: tôi xin ngăn tham 
muốn trú xứ. 

- Yathãsanthatikaủgam samãdiyãmi: tôi xin thọ trì chi 
của người bằng lòng bất cứ sàng tọa nào được cúng 
dường. 

Đối vói vị bhikkhu bằng lòng bất cứ sàng tọa nào được 
cúng dường ấy nên hoan hỷ thọ nhận trú xứ mà vị 
bhikkhu (chỉ định sàng tọa) phân phát: trú xứ này đến 
với Tôn giả, không nên khiến cho vị bhikkhu khác đứng 
dậy, đây là phương pháp thọ trì chi của người bằng lòng 
bất cứ sàng tọa nào được cúng dường. 

Nhưng về xếp loại chi của người bằng lòng bất cứ 
sàng tọa nào được cúng dường này cũng có ba bậc, trong 
ba bậc ấy: 

- Người thọ trì bậc thượng, không được hỏi trú xứ đến 
vód mình xa hay gần, có bị áp bức, nhất là vì các hàng 
phi nhơn và rắn không, nóng hay lạnh. 

- Người thọ trì bậc trung được hỏi nhưng không được 
đi đến quan sát. 





_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


187 


- Người thọ trì bậc hạ, khi đi đến quan sát, nếu chỗ ấy 

không vừa ý được xin nhận nơi khác. 

Trừ chi của ba bậc bhikkhu này bị đứt đoạn trong khi 
phát sanh tham muốn trú xứ, đây là đứt đoạn trừ chi này. 

Quả báo này là thực hành theo lòd giáo giói: “Vị 
bhikkhu được vật nào, nên hoan hỷ vói vật ấy”®^, người 
tầm cầu lợi ích hỗ trợ bạn đồng phạm hạnh, dứt bỏ suy 
tư sự vật tốt hay xấu, diệt trừ thỏa thích và bất mãn, đóng 
cửa quá đa tham, thực hành thuận vói các ân đức như 
thiểu dục V.V.... 

“Trú xứ nào mình được 

• 

Tri túc với nơi ấy 
Vị tu sĩ bằng lòng 
Sàng tọa được cúng dường 
Dứt tư duy lạc miên 
Dù trú xứ trãi cỏ 
Không tham nơi cao đẹp 
Không sân được chỗ xấu 
Tế độ sự lợi ích 
Vị tân thọ phạm hạnh 

Do đó thiện trí thức 

• 

Hãy chuyên cần hoan hỷ 
Sàng tọa được cúng dường 
Đã được đức Mâu-ni 
Bậc Ngưu vương tán thán”. 

Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và của báo chi của ngưòd bằng lòng bất cứ sàng tọa 
nào được cúng dường. 


92 


Tiêu bộ kinh, Bôn sanh - tập ĩ, kệ 27-44. 




Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 88 


13) Phương pháp thọ trì chi của người chi cổ oai nghi ngôi . 

Chi của ngưòd chỉ có oai nghi ngồi được thọ trì bằng 
một lòd nào trong hai lòd này: 

- Seyyam patikkhipãmi: tôi xin ngăn oai nghi nằm 

- Nesajjikangarn samãdiyãmi: tôi xin thọ trì chi của 
người chỉ có oai ngồi. 

Đối vói vị bhikkhu chỉ có oai nghi ngồi ấy, nên đứng 
dậy đi kinh hành một canh suốt đêm ba canh, vì không 
nên nằm trong các oai nghi, đây là phương pháp thọ trì 
chi của người chỉ có oai nghi ngồi. 

Nhưng về xếp loại chi của người chỉ có oai nghi ngồi 
này cũng có ba bậc, trong ba bậc ấy: 

- Người thọ trì bậc thượng, không nên sử dụng vật để 
dựa, vải lót đầu gối, vải để băng. 

- Người thọ trì bậc trung nên sử dụng một loại nào trong 
ba loại này. 

- Người thọ trì bậc hạ, nên sử dụng chỗ dựa hoặc vải lót 
đầu gối, hoặc vải để băng, hoặc cái gối nhỏ, hoặc cái 
ghế năm chi, hoặc cái ghế bảy chi; gọi là ghế có năm 
chi là cái ghế có chỗ dựa phía sau®^, cái ghế bảy chi là 
cái ghế có chỗ dựa phía sau và chỗ dựa hai bên^"^, được 
nghe rằng: cái ghế ấy được cúng dường cho Trưởng 
lão Tam tạng TepitakacũỊãbhayatthera. Trưởng lão là 
bậc Bất lai đã viên tịch. 

Trừ chi của ba bậc hành giả này bị đứt đoạn trong khi 
thành tựu oai nghi nằm, đây là đứt đoạn trừ chi này. 

Quả báo này là chặt đứt tâm bị trói buộc như được 
thuyết: “Vị ấy trú dam mê, ngủ an vui, nằm ngửa an lạc, 


Paũcangopi: ghế năm chi là ghế có bốn chân và một chỗ dựa. 
Sattahgopỉ: ghê bảy chỉ là ghê bôn chân, một chô dựa và hai chô đê tay. 





_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggo) - Phấn Giới 


189 


hạnh phúc thụy miên^^”, thực hành thích hợp tất cả 
nghiệp xứ, người có oai nghi tịnh tín, thuận tiện nỗ lực 
tinh cần, khéo tăng trưởng chánh tiến hóa. 

Tu sĩ ngôi kiêt già 
Đặt thân thấy ngay thẳng 
Khiến tâm ma dao động 
Vị bhikkhu dứt bỏ 
Vui nằm, lạc thụy miên 
Có nỗ lực tinh cần 
Khi nào vị Bhikkhu 
Hoan hỷ oai nghi ngồi 
Chiếu sáng khổ hạnh lâm 
Tự đạt được hạnh phúc 
Phỉ lạc không tài vật 
Vậy hiền trí nên chuyên 
Thực hành oai nghi ngồi”. 

Đây là giải thích phương pháp thọ trì, xếp loại, đứt 
đoạn và quả báo chi của người chỉ có oai nghi ngồi. 

Đầu đề cuối cùng. 

Bây giờ giải thích khả năng câu kệ này; 

“Bậc thiện trí thức nên 
Hiểu biết điều phân tích 
Bằng cách tam đề thiện 
Phân loại nhu diệt trừ 
Tóm tắt và chi tiết”. 

IV. Phân tích bằng cách tam đề thiện 

Trong các câu đầu đề ấy, trước nhất giải thích: “Bằng 
cách tam đề thiện”. Thật vậy, tất cả trừ chi thiện cũng có, 


Trung bộ kinh, Căn bản năm mươi, 12-207. 




190 


Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


vô ký cũng có do khả năng hữu học, phàm nhơn và bậc lậu 
tận^®, không có trừ chi bất thiện. Ai có thể nói rằng: trừ chi 
cũng có bất thiện, bởi vì PãỊi thuyết: “Vị bhikkhu sống ở 
rừng, có ác dục, khát vọng^^”. 

Bậc thiện trí thức nên phản đối với nguòi ấy. 

Chúng tôi không nói rằng: vị ấy sống trong rừng không 
cho tâm bất thiện, vì đối với vị nào cu ngụ trong rừng, vị ấy 
gọi là nguời sống trong rừng; nhung nguời sống nơi rừng 
ấy, có thể có ác dục, hoặc thiểu dục; các trừ chi này là thành 
phần của vị bhikkhu diệt trừ, vì diệt trừ phiền não do mỗi 
một sự thọ trì ấy, hay đuợc trí tuệ định danh là diệt trừ, vì 
diệt trừ phiền não và thành phần của các quả báo diệt trừ ấy 
phát sanh gọi là trừ chi. 

Lại nữa, các sự thọ trì ấy gọi là diệt trừ, vì diệt trừ pháp 
đối nghịch và thành phần của pháp tiến hành gọi là trừ chi; 
nghĩa là không có diệt trừ do bất thiện, đối yói vị nào có thể 
có các thành phần ấy, mà không diệt trừ điều bất thiện nào, 
thành phần ấy của sự diệt trừ nào mà có thể gọi là trừ chi? 
Vì nó không diệt trừ bất thiện nhu tham đắm trong y phục 
v.v... và không là chi phần của pháp tiến hóa, do đó, trừ chi 
không có bất thiện, đây là khéo giải thích trừ chi của những 
vị nào vuợt ngoài tam đề thiện; trừ chi các vị ấy không có 
ý nghĩa, sự kiện gọi là trừ chi do không có diệt trừ điều gì 
mà thực hành thọ trì ân đức diệt trừ và đối với các vị ấy đi 
đến hiểu sai Phật ngôn PãỊi, bỏd thế, không nên chấp nhận 

1 \ • Ạ 

lời ây. 

Đây là truớc nhất giải thích bằng cách tam đề thiện. 


Phàm nhem, hậc hữu học thực hành trừ chi là thiện, nhưng bậc lậu tận hành 
trừ chỉ là vô ký vì các vị ấy đã diệt trừ cả phước lân tội. 

Tảng chi hộ kinh, Nãm chi, 22-245. 




_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


191 


V. Giải thích về phân loại 

Câu đầu đề nói: “Phân loại nhu diệt trừ”. Giải rằng: nên 
biết dhuto - diệt trừ, nên biết dhutavato - diệt trừ luận, nên 
biết dhutadhammã - các pháp diệt trừ, nên biết dhutangãmi 
- các trừ chi và nên biết đối với nguời nào thực hành trừ chi 
thích họp. 

1. Diệt trừ 

Trong các câu đầu đề ấy, lời nói: “Diệt trừ” là nguòi 
diệt trừ phiền não, hay pháp diệt trừ phiền não. 

2. Diệt trừ luân : 

Câu đầu đề nói: “Diệt trừ luận”, ở đây giải rằng: nguời 
có diệt trừ, nhung không có diệt trừ luận; nguòd không 
có diệt trừ, nhung có diệt trừ luận; nguời không có cả 
diệt trừ và diệt trừ luận; nguòd có cả diệt trừ và diệt trừ 
luận. 

Trong bốn hạng nguòi ấy, nguời đã diệt trừ phiền não 
của mình do trừ chi, nhung không giáo giói, không ban 
huấn từ nguòi khác với trừ chi, nhu truởng lão Bãkula, 
đây gọi là nguời có diệt trừ, nhung không có diệt trừ 
luận; nhu đuợc nói rằng: chính tôn giả Bãkula này có diệt 
trừ, nhung không có diệt trừ luận. Nguời nào không diệt 
trừ phiền não của mình do trừ chi, nhung giáo giói, ban 
huấn từ với nguời khác vód trừ chi, nhu truởng lão 
Upananda, đây gọi là nguời không có diệt trừ, nhung có 
diệt trừ luận, nhu đuợc nói rằng: chính tôn giả thích tử 
Upananda này không có diệt trừ, nhung có diệt trừ luận. 
Nguời nào khiếm khuyết cả hai loại nhu truởng lão 
LoỊudãyi, đây gọi là nguời không có cả diệt trừ và diệt 
trừ luận, nhu đã nói rằng: chính tôn giả LoỊudãyi này 
không có cả diệt trừ và diệt trừ luận. Nhung nguòd nào 
đầy đủ cả hai phuơng diện nhu Tuớng quân chánh Pháp, 





Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


192 


đây gọi là người có cả diệt trừ và diệt trừ luận, như đã 
nói rằng: chính tôn giả Sãriputta này có cả diệt trừ và diệt 
trừ luận. 

3. Pháp diệt trừ 

Câu đầu đề nói: “Nên biết các pháp diệt trừ” là: 

- Appicchatã: thiếu dục. 

- Santutthỉtã: trí túc 

- Sallekhatã: khổ hạnh (tẩy trừ) 

- Pavivekatã: viễn ly 

- Idamatthitã: sự có thiện pháp này. 

Năm pháp phụ thuộc này tương ưng vód cố ý trừ chi, 
gọi là các pháp diệt trừ, như PãỊi thuyết: “Nương nhờ 
thiểu dục^®”. Trong năm pháp ấy, thiểu dục, tri túc xếp 
vào vô tham; khổ hạnh, viễn ly xếp vào hai pháp vô tham 
và vô si; sự có thiện pháp này xếp vào trí tuệ. Trong các 
pháp này, hành giả thực hành vô tham diệt trừ tham đối 
với các sự vật cần phải ngăn ngừa, thực hành vô si, diệt 
trừ si mê che đậy tội lỗi các sự vật. 

Lại nữa, sử dụng vô tham diệt trừ đắm say dục lạc, 
diễn tiến chủ yếu thọ dụng vật được phép thọ dụng. Sử 
dụng vô si diệt trừ tự thực hành khổ hạnh, diễn tiến chủ 
yếu rất khổ hạnh (tẩy trừ) trong các trừ chi. Do đó, năm 
pháp này bậc thiện trí thức nên biết là các pháp diệt trừ. 

4. Các trừ chi 

Câu đầu đề nói: “Nên biết các trừ chi”. Các bậc thiện 
trí thức nên biết mười ba trừ chi là: chi của ngưòd mặc y 
phấn tảo... như trên... chi của ngưòd chỉ có oai nghi 
ngồi, các trừ chi ấy đã được giải thích ý nghĩa trạng thái 

V.V.... 


Tiêu bộ kinh, Đại xiên minh, 24-385. 






_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phân Giới 


193 


5. Người nào thực hành trừ chi thích hợp. 

Câu đầu đề nói: “Đối với người nào thực hành trừ chi 
thích hợp”. Giải rằng: thực hành thích họp cho người 
tánh tham và người tánh si. Tại sao thực hiện trừ chi là 
khó hành trì và khổ hạnh trú? Bởi nương nhờ khó hành 
trì tham được tịnh chỉ, ngưòd không dể duôi nương nhờ 
pháp tẩy trừ si được vắng lặng. Trong các trừ chi này, sự 
thực hành chi của người sống nơi rừng và chi của người 
sống dưới cội cây thích hợp với người tánh sân, vì khi 
người tánh sân ấy sống trong rừng và dưới gốc cây, 
không bị cảnh chi phối, sân cũng được yên lặng. 

Đây là giải thích đầu đề “Phân loại như diệt trừ”. 

VI. Giải thích tóm tắt về trừ chi 

Câu đầu đề nói: “Tóm tắt và chi tiết”. Giải thích rằng: 
các trừ chi này tóm tắt có tám chi là ba chi chánh và năm 
chi phụ. Trong các chi ấy, chi của ngưòd đi tuần tự khất 
thực, chi của ngưòd chỉ thọ thực một chỗ ngồi và chi của 
ngưòd sống ngoài trời, ba chi này gọi là ba chi chánh; bởi vì 
vị bhikkhu khi thọ trì chi của người đi tuần tự khất thực sẽ 
thọ trì luôn chi của người thọ dụng đồ ăn khất thực, khi thọ 
trì chi của ngưòd chỉ thọ thực một chỗ ngồi, cũng sẽ dễ thọ 
trì chi của người thọ thực trong bát và chi của người không 
nhận vật thực cúng dường sau bữa ăn; vị ấy khi thọ trì chi 
của người sống ngoài trời, cũng nên thọ trì chi của người 
sống dưới cội cây và chi của ngưòd bằng lòng bất cứ sàng 
tọa nào được cúng dường; như vậy, ba chi chánh gom vào 
với năm chi phụ này: chi của người sống trong rừng, chi 
của người mặc y phấn tảo, chi của người mặc tam y, chi của 
ngưòd chỉ có oai nghi ngồi và chi của người sống nơi nghĩa 
địa là tám chi. 




Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


194 


Lại nữa, có bôn loại liên quan như: hai chi liên quan y 
phục, năm chi liên quan đồ ăn khất thực, năm chi liên quan 
trú xứ và một chi liên quan tinh tấn. Trong các trừ chi ấy, 
chi của ngưòd chỉ có oai nghi ngồi là liên quan tinh tấn, còn 
ngoài ra đã được giải thích rõ ràng. 

Lại nữa, tất cả trừ chi ấy, có hai loại do khả năng nương 
nhờ là mười hai chi nương nhờ vật dụng và một chi nương 
nhờ tinh tấn, hoặc chỉ có hai là điều nên thực hành và điều 
không nên thực hành. Thật vậy, khi người nào thực hành 
trừ chi nghiệp xứ chỉ-quán phát triển, người ấy nên thực 
hành, nhưng vị nào thực hành trừ chi nghiệp xứ chỉ-quán 
thối giảm, vị ấy không nên thực hành. 

Lại nữa, khi vị nào thực hành hay không thực hành 
nghiệp xứ chỉ-quán tiến hóa một phần, một phần không thối 
giảm, vị ấy nên thực hành để tế độ đoàn hậu tấn; khi người 
nào thực hành hay không thực hành nghiệp xứ chỉ-quán 
không phát triển, vị ấy nên thực hành để sống lợi ích tương 
lai; như vậy là trừ chi có hai loại do khả năng nên thực hành 
và không nên thực hành. 

Tất cả trừ chi này có một loại do khả năng cố ý, trong 
các chú giải cũng nói: chỉ có một là cố ý thọ trì trừ chi, như 
các giáo thọ sư tuyên bố: Điều nào cố ý, điều đó là trừ chi. 


VII. Giải thích chi tiết về trừ chi 

về chi tiết trừ chi của Bhikkhu, có mưòd ba loại, 
Bhikkhu-ni có tám loại, Sa-di có mười hai loại, học nữ hay 
Sa-di-ni có bảy loại, cận sự nam hay cận sự nữ có hai loại, 
tổng cộng có bốn mươi hai trừ chi. 

Nếu chi của người sống trong nghĩa địa thành tựu với chi 
của người sống nơi rừng và sống ngoài tròi chỉ là một, (thời) 
vị bhikkhu có thể thọ trì tất cả trừ chi cùng một lúc. 



_ _ ^ 

Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉmaggo) - Phấn Giới 


ỉ 95 


Nhưng đôi với các Bhikkhu-ni, hai chi là chi của người 
sống trong rừng và chi của người không nhận vật cúng 
dường sau bữa ăn được chấm chế như điều học vậy; chi của 
ngưòd sống ngoài tròi, chi của người sống dưới cội cây và 
chi của người sống trong nghĩa địa, ba trừ chi này khó hành 
trì; bỏd vì Bhikkhu-ni không nên cư trú xa lìa bạn đạo và 
trong nơi như vậy khó tìm được ngưòd bạn thứ hai sống 
đồng chí hướng, nếu được cũng không thoát khỏi sống hội 
họp lẫn nhau. Sự kiện như vậy, Bhikkhu-ni có thể thực hành 
trừ chi vì lợi ích nào, sự lợi ích này cũng không thành tựu 
với vị Bhikkhu-ni ấy. Như vậy, nên biết trừ chi của vị 
Bhikkhu-ni có tám loại, do bỏ bớt năm loại, bởi vì Bhikkhu- 
ni không thể thọ trì được. 

Trong những trừ chi đã được trình bày, ngoại trừ chi của 
ngưòd mặc tam y, còn lại mười hai loại nên biết là trừ chi 
đối vód Sa-di, có bảy loại cho học nữ và Sa-di-ni. 

Nhưng cận sự nam và cận sự nữ có hai trừ chi này thích 
hợp có thể hành trì là chi của người thọ thực một chỗ ngồi 
và chi của người thọ thực trong bát. 

Theo sự giải thích như vậy, nên biết về chi tiết có bốn 
mươi hai trừ chi. 

Đây là giải thích về tóm tắt và chi tiết. 

Chỉ bao nhiêu đây là giải thích trừ chi luận mà người nên 
thọ trì, để thành tựu giới thanh tịnh như đã trình bày do các 
ân đức thiểu dục, tri túc v.v... trong Thanh tịnh đạo được 
đức Phật thuyết chủ yếu giới-định-tuệ theo câu kệ này: 


ít rin f A 99 

Trú giói ngưòã có trí... 



Việt dịch: Tỷ-kheo Ngộ Đạo 


ỉ 96 


Chương thứ nhì: Trừ chi Xiên minh trong Thanh tịnh đạo 
được tôi sáng tác để khích lệ sự hoan hỷ cho chư tôn giả đã 
chấm dứt với trường hợp như vậy. 


DỨT PHẦN GIỚI 





